VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên) 

NGUYÊN VĂN BIÊN (Chủ biên) 

TRẦN NGỌC CHẤT - PHẠM KIM CHUNG 

ĐĂNG THANH HẢI - TƯỞNG DUY HẢI - BÙI GIA THỊNH 


đ) 


F NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẤM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA 


Môn: Vật lí - Lớp 12 


(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 
và Quyết định số 2892/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


Chủ tịch: ĐỖ HƯƠNG TRÀ 

Phó Chủ tịch: LỤC HUY HOÀNG. 

Uỷ viên, Thư kí: NGUYỄN HỮU TÌNH 

Các uỷ viên: LÊ ANH ĐỨC - NGUYÊN VĂN HỢP 


ĐẶNG TIẾN SƠN - VŨ THỊ THU 
NGUYỄN VĂN THUẬN - NGUYÊN VĂN TÚ 


VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên) 
NGUYÊN VĂN BIÊN (Chủ biên) 
TRẤN NGỌC CHẤT - PHẠM KIM CHUNG - ĐẶNG THANH HẢI 
TƯỞNG DUY HẢI - BÙI GIA THỊNH 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 


Sách giáo khoa Vật lí 12 gồm 4 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài 
học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, cụ thể như sau: 


@' 


Khởi động = 
Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, Đọc hiệu 
hứng thú học tập. Cung câp hiện tượng, dữ liệu ban 


đầu, thuật ngữ càn thiết,... để tiến 
hành hoạt động tìm tòi, khám phá 


7 kiến thức tiếp theo. 
Câu hỏi 


Câu hỏi sẽ giúp học sinh: 


Tìm tòi, khám phá kiến thức mới. 
Hoạt động 


Tiến hành các hoạt động giúp học 

—\ __. sinh giải quyết các ván đề học tập 
và đồng thời phát triển các năng lực 
cần thiết. 


Những điều cần lưu ý. 


Tổng két kiến thức và kĩ năng 
cơ bản của bài. 


Yêu cầu về năng lực vận dụng kiến 
thức, kĩ năng vào học tập và thực tiễn 
Cuộc sông. 


Mở rộng kiến thức của bài. 


Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 
một số tình huống của thực tế cuộc sống. 


Hãy bảo quản, giữ gin sách giáo khoa 
đề dành tặng các em học sinh lớp sau! 


LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa Vật fí 12 với thông điệp kết nối tri thức với cuộc sống được 
biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển 
phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên 
soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng 
việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò 
của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa Vật f 12 được coi là chất 
liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và 
năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai. 


Sách giáo khoa Vật ñí 12 không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội 
dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động 
để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải 
quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động 
học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực 
khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành 
và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, 
giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn để và sáng tạo,... 


Sách giáo khoa Vật lí 12 coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn 
kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương 
pháp thực nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được 
thể hiện ở hệ thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức 
tạp, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng 
vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa Vật fí 12 trình bày các 
bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài. 
Các tác giả mong muốn sách giáo khoa Vật lí 12 sẽ mang đến cho các em 
niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt 
môn học này, giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân 
để có thể bắt đầu định hướng nghề nghiệp của mình. 

CÁC TÁC GIÁ 


MỤC LỤC 


Hướng dẫn sử dụng sách 
Lời nói đầu 
Chương I. VẬT LÍ NHIỆT 


Bài 1. Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể 
Bài2. Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học 
Bài3. Nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế 
Bài 4.  Nhiệtdungriêng 
Bài5. Nhiệt nóng chảy riêng 
Bài. Nhiệt hoá hơi riêng 
Bài7. Bài tập về vật lí nhiệt 
Chương II. KHÍ LÍ TƯỞNG 


Bài 8. Mô hình động học phân tử chất khí 

Bài9. - Định luật Boyle 

Bài 10. Định luật Charles 

Bài 11. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

Bài 12. Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. 
Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ 

Bài 13. Bài tập về khí lí tưởng 

Chương III. TỪ TRƯỜNG 


Bài 14. Từ trường 
Bài 15. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ 
Bài 16. Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ 
Bài 17. Máy phát điện xoay chiều 
Bài 18. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ 
Bài 19. Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ 
Bài 20. Bài tập về từ trường 
Chương IV. VẬT LÍ HẠT NHÂN 


Bài 21. Cấu trúc hạt nhân 

Bài 22. Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết 
Bài 23. Hiện tượng phóng xạ 

Bài 24. Công nghiệp hạt nhân 

Bài 25. Bài tập về vật lí hạt nhân 

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách 


Trang 


104 
114 
119 


VẶT LI NHIỆT 


về Vật lí nhiệt đã phát minh ra máy hơi nước, góp phần quan trọng vào việc làm bùng 
nổ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất. Những kiến thức về Vật lí nhiệt nào đã 
làm cơ sở cho việc phát minh ra máy hơi nước? 


Nội dung 


Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể 

Nội năng, Định luật I của Nhiệt động lực học 

Nhiệt độ, thang nhiệt độ, nhiệt kế 

Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng 


CẤU TRÚC CỦA CHẤT 


SỰ CHUYỂN THỂ 


I9 


ì ~ ˆ ~ .^x x ~ " Le £. x- dể „2> ta . ` 
(7 Hãy dựa trên những kiến thức đã học về cấu tạo chất để giải thích tại sao cùng 


một chất lại có thể tồn tại ở các thể khác nhau là rắn, lỏng, khí. 


I. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT 


Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất có những nội 
dung cơ bản sau đây: 


1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 

2. Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ 
của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các 
phân tử cấu tạo nên vật càng lớn. 

3. Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực 
liên kết phân tử. 


Dùng mô hình này có thể giải thích được cấu trúc của các Hình 1.1. Chuyển động của các 
chất rắn, chất lỏng, chất khí và sự chuyển thế. phân tử nước và các hại 
phân hoa 
Mũi tên màu đen (—) biêu diễn 
4) Thuật ngữ phân tử trong mô hình trên được dùng để hướng chuyên động của các phân 


tử nước \ 
Mũi tên màu vàng () biêu diễn 
hướng chuyên động của hạt phân hoa 


chỉ chung các hạt cấu tạo chất: phân tử, nguyên tử, ion. 


me 
/ 


l+. Trong lịch sử phát triển của khoa học, có hai quan 
điểm khác nhau về cấu tạo chất là quan điểm chất 
có cấu tạo liên tục và chất có cấu tạo gián đoạn. Mô 
hình động học phân tử được xây dựng trên quan 
điểm nào? 


2. Năm 1827, khi làm thí nghiệm quan sát các hạt phấn 
hoa rất nhỏ trong nước bằng kính hiển vi, Brown 


thấy chúng chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Hình 1.2. Quỹ đạo chuyển động 
(Hình 1.1 và Hình 1.2). Chuyển động này được gọi là của hạt phân hoa trong nước 


chuyển động Brown. 

a) Tại sao thí nghiệm của Brown được coi là một 
trong những thí nghiệm chứng tỏ các phân tử chuyển 
động hỗn loạn, không ngừng? 


Œœ Người ta thường gọi 
chuyển động hỗn loạn, 
không ngừng của các hạt rất 


b) Lầm thế nào để với thí nghiệm của Brown có thể nhỏ dưới tác dụng của các 
chứng tổ được khi nhiệt độ của nước càng cao thì phân tử chất lỏng hoặc chất 
các phân tử nước chuyển động càng nhanh? khí là chuyển động Brown. 


3. Hãy tìm các hiện tượng thực tế chứng tỏ giữa các 
phân tử có lực đẩy, lực hút. 


CHƯƠNG I - VẬI LÍ NHIỆT NG 


II. CẤU TRÚC CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ 


Dựa vào các đặc điểm sau đây của phân tử có thể nêu được sơ lược cấu trúc của hầu hết các 
chất rắn, chất lồng, chất khí: 
- Khoảng cách giữa các phân tử càng lớn thì lực liên kết giữa chúng càng yếu. 


- Các phân tử sắp xếp có trật tự thì lực liên kết giữa chúng mạnh. 


l9) 
đê Hãy dựa vào Hình 1.3 để mô tả, so sánh khoảng cách và sự sắp xếp (a), chuyển động (b}) 
của phân tử ở các thể khác nhau. Từ đó mô tả một cách sơ lược về cấu trúc của chất rắn, 

chất lỏng, chất khí. 


8) b) 8) 
Thể khí Thể rắn Thể lông 


Hình 1.3. (a) Khoảng cách và sự sắp xếp các phân từ ở các thể khác nhau 
._.. (b) Chuyên động của phân từ ở các thê khác nhau 
Hình câu là phân tử, mũi tên là hướng chuyên động của phân tử 
2. Hãy giải thích các đặc điểm sau đây của thể khí, thể rắn, thể lỏng. 
a) Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa 
và có thể nén được dễ dàng. 
b) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén. 


c) Vật ở thể lỏng có thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng. 


II. SỰ CHUYỂN THỂ 
1. Sự chuyển thể 


Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Đa số 
các chất ở thể rắn khi nóng lên có thể chuyển sang thể 
lỏng, rồi từ thể lỏng sang thể khí. Ngược lại, đa số chất 
khí khi lạnh đi có thể chuyển sang thể lỏng, rồi từ thể 
lỏng sang thể rắn. Một số chất có thể chuyển trực tiếp từ 
thể rắn sang thể khí và ngược lại (Hình 1.4). 


Hình 1.4. Sơ đồ các hình thức 
chuyến thê 


BEERmm.££Œse!- vÀr tí nHIỆ: 


2. Dùng mô hình động học phân tử giải thích sự 

chuyển thể Nhiệt độ (°C) 
Dựa vào đặc điểm của mô hình động học phân tử có thể 100Ƒmmee> 
giải thích sơ lược các hiện tượng liên quan đến sự chuyển 


thể như sự hoá hơi, sự nóng chảy: 20 


Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử có thể va % 1hổigian BỊ 


chạm vào nhau, truyền năng lượng cho nhau. Càng nhận 


ÔApbor SH áu làn đà _ Hình 1.5. Đồ th/ về sự thay đối 
được nhiêu năng lượng thì các phẫn tử chuyển động hỗn 


nhiệt độ của nước theo thời gian 


loạn càng nhanh, khoảng cách trung bình giữa chúng 

càng tăng, lực liên kết giữa chúng càng yếu. 

q} Giải thích sự hoá hơi 

Sự hoá hơi có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi 

và sôi. 

— Sự bay hơi là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất 

lỏng. Nước đựng trong một cốc không đậy kín cạn dần 
là một ví dụ về sự bay hơi. 
Do các phân tử chuyển động hỗn loạn có thể va chạm 
vào nhau, truyền năng lượng cho nhau nên có một 
số phân tử ở gần mặt thoáng của chất lỏng có thể có 
động năng đủ lớn để thắng lực liên kết của các phân 
tử chất lỏng khác, thoát được ra khỏi mặt thoáng của 
chất lồng trở thành các phân tử ở thể hơi. 

—_ Sự sôi: Hình 1.5 là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ của nước theo thời gian khi được đun nóng. Khi 
nhiệt độ của nước tăng tới khoảng 100 °€ dưới áp 
suất tiêu chuẩn (1,01.105 Pa) thì nước bắt đầu sôi. Khi 
đó các bọt chứa không khí và hơi nước nổi lên trong 
lòng nước càng ngày càng nhiều, càng nổi lên trên thể 
tích các bọt khí này càng tăng, tới mặt thoáng thì vỡ, 
không khí và hơi nước thoát ra ngoài khí quyển. Do đó 
sự sôi là sự hoá hơi xảy ra đồng thời ở bên trong và 
trên mặt thoáng của chất lỏng. 


Tại sao khi bay hơi nhiệt độ của chất lỏng giảm? 


——= 


1. Hãy dựa vào đồ thị ở Hình 1.5 để mô tả sự thay đối 
nhiệt độ của nước khi được đun từ 20 °C€ tới khi sôi. 

2. Khi nước đang sôi thì năng lượng mà nước nhận 
được từ nguồn nhiệt có được chuyển hoá thành 
động năng của các phân tử nước không? Tại sao? 


khi được đun sôi 


Chất rắn kết tỉnh và 
chất rắn vô định hình 
Chất rắn kết tỉnh là chất 
mà các hạt (phân tử, 
nguyên tử, ion) cấu tạo 
nên nó ở thể rắn, liên 
kết với nhau một cách 
chặt chẽ, sắp xếp theo 
một trật tự hình học 
tuần hoàn tạo thành 
các mạng tỉnh thể 
(Hình 1.6). Chất rắn 
vô định hình là chất ở 
thể rắn mà các hạt tạo 
nên nó không tạo thành 
mạng tỉnh thể. 

Hầu hết các kim loại là 
các chất kết tỉnh; thuỷ 
tỉnh, nhựa đường, các 
chất dẻo,... là các chất 
vô định hình. 

Mỗi chất rắn kết tỉnh có 
nhiệt độ nóng chảy (hoặc 
đồng đặc) riêng xác định. 


Hình 1.6. Tinh thể muối ăn 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT NG 


b) Giải thích sự nóng chảy của chất rắn kết tỉnh 
Nho Nhiệt độ (°C) 
Đ 
1. Tại sao chất rắn kết tỉnh khi được đun nóng có 
thể chuyển thành chất lông? 
2. a) Hãy dựa vào Hình 1.7 để mô tả quá trình 
nóng chảy của chất kết tỉnh. 


Nhiệt độ. 
nóng chả 


b| 8s” 


b) Giải thích tại sao khi đang nóng chảy, nhiệt : "HIẾU BENN lạ) 
độ của chất rắn kết tỉnh không tăng dù vẫn Hình 1.7. Đô thị sự thay đối nhiệt độ của 
nhận được nhiệt năng. Năng lượng mà chất rắn En60/230600164/101003004/010286-21167:Ä 


Ất tỉ A ác mÄơ đề # làm s7 Giai đoạn a: Chát rắn chưa nóng chây; 
kết tỉnh nhận được lúc này dùng để làm gì? Giai đoạn b: Chắt rắn đang nóng chây; 
Giai đoạn c: Chât răn đã nóng chảy hoàn toàn. 


EM ĐÃ HỌC 


m Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất: 
- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 


- Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ trung bình 
của các phân tử càng lón. 


- Giữa các phân tử có lực liên kết phân tử. 
m Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. 


m Giải thích được sự khác nhau giữa các thể của chất và cơ chế của sự chuyến thể. 


m Tìm hiểu và trình bày được vai trò của sự chuyển thể đối với cuộc sống con người như 
vòng tuần hoàn nước, công nghệ đúc,... 


EM CÓ BIẾT 


Ở nhiệt độ hàng triệu độ, chất không tồn tại ở các thế 
rắn, lỏng, khí mà ở một thế đặc biệt gọi là Plasma. Ở 


thể này, chất không tồn tại dưới dạng các nguyên tử, 
phân tử mà dưới dạng các ion. Plasma rất ít gặp trên 
Z v ~ F«4 Z7 ˆ^ 0, « £. R 
THẤU Đất nhưng trong YH trụ có tới trên 99% các chất Hindy '.R: 0uỐng d3i2ding ti1HpG 
tôn tại ở thể Plasma (Hình 1.8). từ Mặt Trời 


NỘI NĂNG 
ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG 


Khi nước được đun tới lúc bắt đầu sôi thì dù có tiếp tục đun, nhiệt đô của nước cũng 
không thay đối. Vậy nhiệt năng mà nước nhận được lúc này làm tăng dạng năng 


lượng nào của nước? 


I. KHÁI NIỆM NỘI NĂNG 


1. Nội năng của một vật 


Vì các phân tử chuyển động không ngừng nên chúng có 
động năng. Động năng này được gọi là động năng phân tử. 
Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của 
phân tử. 

Vì các phân tử tương tác với nhau nên chúng có thế năng. 
Thế năng này được gọi là thế năng tương tác phân tử, gọi 
tắt là thế năng phân tử. Thế năng phân tử phụ thuộc vào 
khoảng cách giữa các phân tử. 

Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên 
vật được gọi là nội năng của vật. Nội năng được kí hiệu bằng 
chữ U và có đơn vị là jun (1). 

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích 
của vật. 


TÔ 


Tại sao nội năng của vật lại phụ thuộc vào nhiệt độ và 
thể tích của vật? 


Œœ 1. Vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không 
ngừng nên tốc độ và khoảng cách giữa các phân tử luôn 
thay đổi làm cho động năng và cả thế năng của các phân 
tử cũng không ngừng thay đối. Do đó, khi nói động năng 
và thế năng của phân tử thì phải hiểu đó là động năng 
và thế năng trung bình của các phần tử cấu tạo nên vật. 


2. Vì số phân tử trong một vật vô cùng lớn và các phân 
tử chuyển động hỗn loạn nên không thể xác định 
được chính xác độ lớn nội năng của một vật. Trong 
vật lí người ta chủ yếu quan tâm đến độ biến thiên nội 
năng (AU) của vật. 


EM CÓ BIẾT / 


Hình 2.1. dames doule 
(Giêm Giun) (1818-1889), 
nhà vật lí người Anh có 
nhiêu đóng góp cho sự 
hình thành và phát triên 
nhiệt động lực học 
Nhiệt động lực học là 
lĩnh vực vật lí nghiên 
cứu về năng lượng nhiệt 

và sự truyền nhiệt. 
Nhiệt động lực học 
ra đời vào giữa thế kỉ 
XIX trong quá trình 
con người tìm hiểu về 
sự chuyển hoá năng 
lượng dự trữ trong 
các nhiên liệu thành 
cơ năng để chế tạo các 
động cơ nhiệt. 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT —. 


2. Thí nghiệm về mỗi liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử cấu 
tạo nên vật 

Đ 

_ Thí nghiệm sau đây cho thấy mối liên hệ giữa nội 

năng của vật với năng lượng của các phân tử cấu 

tạo nên vật. 

Chuẩn bị: 

-_ Ống nghiệm (1). 

- Nút bấc có kích thước vừa khít miệng ống 
nghiệm (2). 

-_ Đèn cồn (3). 

—_ Giá đỡ thí nghiệm (4). 

Tiến hành: 

-_ Bố trí thí nghiệm như Hình 2.2. 

- Dùng đèn cồn đun nóng ống nghiệm cho đến khi 


nút bấc bật ra. : TT 
ma... Hình 2.2. Thí nghiệm về môi liên hệ giữa 
Thục hiện các yêu cầu sau: nội năng của vật với năng lượng của các 
1. Khi đun ống nghiệm tới một lúc nào đó thì thấy phân tử khí 


nút bấc bật ra. Giải thích vì sao nút bấc bật ra. 
2. Khi nút chưa bị bật ra: 
a} Nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng hay giảm? Vì sao? 
b} Nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng có phải do thế năng phân tử khí tăng 
không? Tại sao? 
c) Tại sao hiện tượng nút ống nghiệm bị bật ra lại chứng tỏ động năng của các phân tử 
khí trong ống nghiệm tăng? 


II. ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
1. Cách làm thay đổi nội năng 

Có hai cách làm thay đổi nội năng là thực hiện công và 

truyền năng lượng nhiệt (gọi tắt là truyền nhiệt). 

-_ Ví dụ về thực hiện công: Khi dùng tay thực hiện công 
cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì miếng kim 
loại nóng lên, nội năng của nó đã thay đổi. 

-_ Ví dụ về truyền nhiệt: Cũng có thể làm miếng kim loại 
nóng lên bằng cách cho nó tiếp xúc với một nguồn 
nhiệt. Khi đó nội năng của nó cũng thay đổi. 

1. Mô tả sự thay đổi nội năng của lượng khí trong 
xi lanh ở Hình 2.3. 

2. Tôn thêm hà dụ - chg hiện công và truyền nhiệt Hình 2.3. Hai cách làm thay đổi 
làm thay đối nội năng của vật. nội năng của vật 


b) Truyền nhiệt 


1Ì 


Em CHƯNG! - VẬT LÍ NHIỆT 


2. Định luật I của nhiệt động lực học 


Định luật I của nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật bảo toàn năng lượng vào các quá 
trình thay đối nội năng. 
Nếu vật vừa nhận được công vừa được truyền nhiệt thì: Độ biến thiên nội năng của vật bằng 
tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được: 

AUEA+Q (2.1) 
Với quy ước về dấu thích hợp thì hệ thức trên có thể áp dụng cho các quá trình thay đổi nội 
năng khác như vật truyền nhiệt cho vật khác, vật thực hiện công lên vật khác, vật vừa thực hiện 


công vừa truyền nhiệt cho vật khác. 
6 ủ ï l O>0 O<0 


Quy ước về dấu của A và Q trong hệ thức (2.1): NNH >zZ 


Q >0: Vật nhận nhiệt lượng từ vật khác. 
Q <0: Vật truyền nhiệt lượng cho vật khác. _ 4 TỒN ao 
A >0: Vật nhận công từ vật khác. 


A <0: Vật thực hiện công lên vật khác. Hình 2.4. Quy ước về dấu của Q 
và A trong hệ thức (2.1) 


Œ) Vật ở đây là vật rắn, khối chất lỏng và khối chất khí. 


'; đ) - Nhiệt lượng là số đo nhiệt 
năng được truyền từ vật 


12 


Các hệ thức sau đây mô tả các quá trình thay đối nội này sang vật khác trong quá 
năng nào? trình truyền nhiệt. Khi không 
1. AU =Q khi Q > 0 và khi Q < 0. có quá trình truyền nhiệt thì 
2. AU =A khi A > 0 và khi A < 0. không có nhiệt lượng, 

3. AU=A +Q khi Q >0 và A <0. -Nội năng là một dạng 
4. AU =A +Q khi Q < 0 và A > 0. năng lượng. Mọi vật luôn 


có nội năng. 


EM CÓ BIẾT 


Thí nghiệm minh hoạ định luật I của nhiệt 
động lực học 

Định luật I của nhiệt động lực học được hình thành 
từ những thí nghiệm mà nhà vật lí người Anh Joule 
đã tiến hành trong những năm từ 1844 đến 1854. 
Một trong những thí nghiệm này được mô tả ở 
Hình 2.5. Thí nghiệm cho thấy công A mà nước 
nhận được từ vật nặng chuyển động làm quay các 
cánh cản khiến nước nóng lên (nội năng của nước 


Cánh cản 
tăng) có độ lớn tương đương với độ tăng nội năng Hình 2.5. Sơ đỗ mô tả thí nghiệm 


của nước. của Jdoule 


Vào thời kì đó, người ta chưa đo được phần nhiệt lượng mà nước truyền cho các thiết bị thí 
nghiệm và môi trường xung quanh. Nếu tính cả phần nhiệt lượng này thì: AU = A + Q với Q 
có giá trị âm vì vật truyền nhiệt cho môi trường. 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT 


=—— 


Định luật I của nhiệt động lực học có nhiều ứng dụng thực tế, một trong những ứng dụng 
quan trọng là để chế tạo các loại động cơ nhiệt. Ngoài ra, định luật này còn dùng để giải 
thích các hiện tượng liên quan đến sự truyền và biến đối nội năng. 

Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến nội năng của nhiên liệu 

thành cơ năng. 

Mỗi động cơ nhiệt đều có ba bộ phận chính (Hình 2.6a): 

-. Nguồn nóng có nhiệt độ T, cung cấp nhiệt lượng cho động cơ. 

-_ Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở sinh công 
(Trong máy hơi nước, tác nhân là hơi nước; trong động cơ đốt trong, tác nhân là khí do 
nhiên liệu bị đốt cháy toả ra trong xi lanh). 

-. Nguồn lạnh có nhiệt độ T, < T, nhận nhiệt lượng do động cơ toả ra. 

Hãy dựa vào các sơ đồ trong Hình 2.6b, c để trình bày sơ lược về cấu tạo và hoạt động của 

máy hơi nước và động cơ đốt trong. 


Nguồn nóng T; 


Tác nhân 
và cơ cấu 
của động 
cơ nhiệt 


Q„ Nhiệt lượng tác nhân nhận được từ nguồn nồng. 
A Q Nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh. 
A: Công cơ học (công do tác nhân thực hiện để đẩy pit - tông 
và công do pit - tông thực hiện để đưa tác nhân về trạng 
thái ban đầu) 


Nguồn lạnh 7; 


a) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt 


-- 
Nạp hỗn hợp —bWCmà khí 
nhiên liệu và l 

không khí 


1. Xi lanh 
1. Nồi súp de (nguồn nóng) 2. Pit-tông 
2. Xi lanh và pit-tông : 3. Bu-gi (tạo tia lửa điện đốt cháy 
3. Bình ngưng hơi (nguồn lạnh) hỗn hợp nhiên liệu và không khí) 
b) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của c) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động 
máy hơi nước của động cơ đôi trong 


Hình 2.6 


18 


mm .££đse!-vÀr tí nHIỆ: 


; VN 


1. Nội năng của vật biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau: 

a) Vật rắn đang nóng chảy. 
b) Nước đá đang tan. 
c) Hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ không đổi. 

2. Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt 
phẳng dài 21 m, nghiêng 30° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 
4,1 m/s. Tính công của lực ma sát và độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình 
chuyển động trên. Lấy g = 9,8 m/s“”. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. 


m Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật được gọi là nội năng của 
vật. Nội năng được kí hiệu bằng chữ U và có đơn vị là jun (]). 

m Có thế làm thay đối nội năng của vật bằng cách: thực hiện công, truyền nhiệt. 

m Định luật I của nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và 
nhiệt lượng vật nhận được: ÂU = A + Q. 
Quy ước về dấu của A và Q: 
Q >0: Vật nhận nhiệt lượng từ vật khác. 
Q <0: Vật truyền nhiệt lượng cho vật khác. 
A >0: Vật nhận công từ vật khác. 


A <0: Vật thực hiện công lên vật khác. 


EM CÓ THỂ J 


m Dùng mô hình động học phân tử giải thích được một số hiện tượng liên quan đến sự 
chuyển thể của các chất. 

m Dùng khái niệm nội năng và định luật I của nhiệt động lực học để giải thích một số 
hiện tượng đơn giản như sự chuyển hoá năng lượng trong các quá trình chuyển thể, 
nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt (máy hơi nước, động cơ đốt trong). 


14 


NHIỆT ĐỘ 
THANG NHIỆT ĐỘ - NHIỆT KẾ 


“3 ` Làm thế nào để nhận biết được sự truyền nhiệt năng giữa các vật? Ví dụ, làm thế 
nào để nhận biết: “Vật nào là vật truyền nhiệt năng, vật nào là vật nhận nhiệt 
năng; sự truyền nhiệt năng đã dừng lại hay còn đang tiếp tục;...?” 


I. KHÁI NIỆM NHIỆT ĐỘ 
Thí nghiệm sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của khái niệm nhiệt độ, nhận biết 
được khi nào có hoặc không có quá trình truyền nhiệt năng và chiều truyền nhiệt năng giữa 
hai vật tiếp xúc nhau. 


InuiltuttdiluuluunttlluIttultiiululL , 


a) Ảnh chụp thí nghiệm b) Sơ đồ bồ trí thí nghiệm 
Hình 3.1. Thí nghiệm sự truyền nhiệt năng 

Chuẩn bị: 

- Cốc nhôm đựng khoảng 200 mL nước ở nhiệt độ khoảng 30 °€ (1). 

— Bình cách nhiệt đựng khoảng 500 mL nước ở nhiệt độ khoảng 60 °€ (2). 

—_ Hai nhiệt kế (3). 

Tiến hành: 

- Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt sao cho nước trong bình cách nhiệt ngập 
một phần cốc nhôm (Hình 3.1). 

- Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước trong bình và trong cốc từ khi bắt đầu thí nghiệm 
tới khi hai nhiệt độ này bằng nhau. 

Trả lời các câu hỏi squ: 

1. Tại sao có thể biết nước trong bình truyền nhiệt năng cho nước trong cốc? 

2. Làm thế nào để nhận biết quá trình truyền nhiệt năng giữa nước trong bình và nước 
trong cốc đã kết thúc? 


Từ kết quả trên có thể rút ra kết luận sau: 

Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền 

nhiệt năng: 

— Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ 
cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 


- Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa 


chúng. Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt. 
J6 


mm .££Œse!-vÀr tí nHIỆ: 


2 bà l 
LÍ _ 


Có thể nói khi hai vật tiếp xúc với nhau thì nhiệt năng luôn tự truyền từ vật có nội năng 
lớn hơn sang vật có nội năng nhỏ hơn hay không? Tại sao? Tìm ví dụ minh hoa. 


II. THANG NHIỆT ĐỘ - NHIỆT KẾ 
1. Các thang nhiệt độ 


q) Thang nhiệt độ Celsius 

Thang nhiệt độ chúng ta vẫn dùng hằng ngày là thang Celsius. Hai nhiệt độ dùng làm mốc 
của thang này là nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tỉnh khiết, ở áp suất tiêu chuẩn 
(Hình 3.2a). Khoảng cách giữa hai nhiệt độ này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi 
phần là 1 độ. Vì được chia thành 100 phần bằng nhau nên ban đầu thang nhiệt độ này được 
gọi là thang nhiệt độ bách phân (centigrade). 

Năm 1948, Hội đồng quốc tế về trọng lượng và đo lường đã quyết định cồng nhận thang nhiệt độ 
này và đổi tên nó thành thang nhiệt độ Celsius để vinh danh nhà khoa học Thụy Điển Anders Celsius 
(An-đơ Xen-sï-út) (1701—1774), người đầu tiên xây dựng thang nhiệt độ này vào năm 1742. 


Nhiệt độ trong thang Celsius thường được kí hiệu bằng chữ t, đơn vị là độ C (°C ). Các nhiệt 
độ cao hơn 0 °C có giá trị dương, thấp hơn 0 °C có giá trị âm. 


Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều 


sử dụng thang nhiệt độ này, trừ một số nước G50 MMP KEENH 

nói tiếng Anh vẫn sử dụng thang nhiệt độ ". 

Fahrenheit do nhà khoa học người Đức Gabriel lát Di 444202 1uảa ¡nà 2i 

Fahrenheit (Ga-bri-en Pha-ren-hai) (1686 - 

1736) xây dựng năm 1714. LHNG mm ị EHÿHIM EP vi 

Điêm đóng băng 

b) Thang nhiệt độ Kelvin của nước 

Năm 1848, nhà vật lí người Ireland là William 

Thomson (Wi-li-am Tôm-sơn) - Nam tước 

Kelvin thứ nhất (1824 - 1907) đề xuất một 

thang nhiệt độ trong đó mọi nhiệt độ đều có 

giá trị dương. Hai nhiệt độ được dùng làm 

mốc là: r~273,15 °C Độ không tuyệt đối——— 0 K 

: ..... ... . ) 

1. Nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có. sử b) 
Không có vật ở bất kì trạng thái nào có thể Hình 3.2. Các nhiệt độ mốc trong thang 
có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ này. Nhiệt độ nhiệt độ Celsius và Kelvin 


xem 


này được gọi là “Độ không tuyệt đối" vì thế thang nhiệt độ này được gọi là Thang nhiệt độ 
tuyệt đối. Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt 
của các phân tử bằng 0 và thế năng của chúng là tối thiểu. Người ta xác định được giá trị của 
độ không tuyệt đối trong thang Celsius là -273,15 °C. Cách xác định và ý nghĩa của độ không 
tuyệt đối sẽ được giới thiệu trong bài Định luật Charles (Bài 10) ở chương sau. 

2. Nhiệt độ mà nước tỉnh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thế rắn, lỏng và hơi, trong 
trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn (nhiệt độ này có độ lớn là 0,01 °C), được 
gọi là nhiệt độ điểm ba của nước (Hình 3.2b). 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT TENNH 


Hình 3.2 cho thấy mối quan hệ giữa các nhiệt độ của mốc trong thang nhiệt độ Celsius và Kelvin. 


Lõi của Mặt Trời 


100°C ~—Íˆ 5772}— Bề mặt của Mặt Trời 
E 4000+— Lõi của Trái Đát 
s 1500+— Nóng sáng 
80°C =_ ——79°C Điểm sôi của rượu etylic 
_ 1400 
= Điểm nóng chảy 
= 1300 TH th của vàng 
o, E _— 80° Nhiệt độ của nước có thể 
60C E= làm bỏng tay khi nhúng vào 1200 
40C = _—_ azac Nhiệt độ của cơ thể s30|_—6a0 K Điểm sôi của 
= người khoẻ mạnh 600 thuỷ ngân 
= Nhiệt độ không khí vào 505 K Điểm nóng chảy 
E ——25°C ngày mát mẻ : p= của thiếc 
2U7G lỆ li b 400 Điểm hoá hơi 
= Giới hạn do của một 373K= 100%C 5 
= , của nước 
= nhiệt kê thuỷ ngân 352 P 
= 300 - nø¬ Điểm đông đặc 
= 273K=ữứC 5; : š 
= Giới hạn đo của một : SH HMỢC 
= hiệt kế .“_ 
0C DNEo on 200 158 K Điêm sôi của 
156 rượu etylic 
% 100 90k Điểm sôi của 
oxygen 
0K 20 K. Điểm sôi của 
hydrogen 
(-273,15°C) Độ không 
tuyệt đôi 


Hình 3.3. Nhiệt độ của một số sự vật, hiện tượng, quá trình 
Năm 1954, Hội đồng quốc tế về trọng lượng và đo lường đã chính thức công nhận thang 
nhiệt độ tuyệt đối, gọi thang này là thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ trong thang được gọi là 
nhiệt độ nhiệt động lực học, có đơn vị đo là Kelvin (K). Mỗi độ chia (1 K) trong thang nhiệt 


độ Kelvin có độ lớn bằng khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này. 


bề 


ình 3.3 giới thiệu nhiệt độ của một số sự vật, hiện tượng, quá trình. 
1. Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ nào trong hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin? 


hộ 


Nêu ý nghĩa của nhiệt độ không tuyệt đối. 


° 


Hãy dựa vào bẳng so sánh hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin ở Hình 3.2 để chứng minh 
rằng: mỗi độ chia (1 °C) trong thang nhiệt độ Celsius có độ lớn bằng 1 độ chia (1K) trong 
thang nhiệt độ Kelvin. 
4. Chứng minh công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin và ngược lại: 
t(°C) =T(K) - 273,15 
T(K) =t(C) + 273,15. 


17 


mm .££Œse!- vÀr tí nHIỆ: 


4) Người ta thường làm tròn số như sau: 
t(Œ=T(K)-273 (1 
T(K)=t(°()+273 (2) 


mm = 
1. Chuyển đổi nhiệt độ: 
a) Từ thang Celsius sang thang Kelvin: 270 °C; -270 °C; 500 °C. 
b) Từ thang Kelvin sang thang Celsius: 0 K; 500 K; 1 000 K. 
2.. Một vật được làm lạnh từ 100 °C xuống 0 °C. Hỏi nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi 
bao nhiêu độ? 


3. Thang nhiệt độ Kelvin có những ưu điểm gì so với thang nhiệt độ Celsius? 


EM CÓ BIẾT 


1. Một số nước nói tiếng Anh còn sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit. Trong thang này, 
nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 °F, của nước đang sôi là 212 °F. 
Công thức chuyển đổi: 


t(°F) = 32 + 1,8t (°0). 
._ rong nhiệt động lực học người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng 
trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu 
tạo nên vật càng lớn thì nhiệt độ của vật càng cao. 


2. Nhiệt kế 


Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật 
lí phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các lĩnh kiện điện và điện tử,... 

Tính chất vật lí được sử dụng nhiều trong trong việc chế tạo nhiệt kế là sự nở vì nhiệt. 

Các nhiệt kế thường dùng là các nhiệt kế được chế tạo dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng 
trong ống thuỷ tỉnh (nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế dầu). Sự nở dài của một 
thanh kim loại mỏng thẳng hoặc xoắn ốc được dùng trong việc chế tạo các loại nhiệt kế kim 
loại; sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi được dùng để 
chế tạo các loại nhiệt kế khí. 


EM CÓ BIẾT 


Các tính chất vật lí sau đây cũng đang được sử dụng một cách rộng rãi trong việc chế tạo 
nhiệt kế: 


- Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở (nhất là điện trở nhiệt) theo các hệ thức khác 
nhau tuỳ theo phạm vi nhiệt độ cần đo và vật liệu làm điện trở. Ví dụ, trong phạm vi 
từ 0° € đến 600° C€ thì điện trở của một dây platin phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức 
R,= R,(1 + At + BE?), trong đó các hệ số tỉ lệ A và B phụ thuộc vào cách lắp ráp điện trở. 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT NNG 


- Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của hiệu điện thế cặp nhiệt điện (U = kt, trong đó hệ số tỉ lệ k 
thay đổi tuỳ theo loại cặp nhiệt điện). 

- Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng của sóng điện từ theo hệ thức Wien: 
2T = 2 900 umK được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như 
nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế dùng trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt 


các thiên thể. 
Việc sử dụng các linh kiện điện và điện tử có các tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ để 
lắp các mạch điện cảm biến trong đó các thay đổi về tính chất của cảm biến theo nhiệt độ 
được chuyển thành các tín hiệu điện từ đang được sử dụng nhiều trong việc chế tạo các 
nhiệt kế dùng trong khoa học, kĩ thuật. 


EM ĐÃ HỌC 


m Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền 
nhiệt năng. 

— Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt 
độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. 

—_ Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì chúng ở trạng thái cân bằng nhiệt 
và không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng. 

m Thang nhiệt độ Celsius có hai mốc là nhiệt độ đóng băng của nước tỉnh khiết (0 °€) và 
nhiệt độ sôi của nước tỉnh khiết (100 °€Œ), ở áp suất tiêu chuẩn. Thang nhiệt độ Kelvin 
có hai mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có được (0 K) và nhiệt độ mà nước 
tỉnh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lông và hơi (273,16 K). 

m Công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin: 

T(K) =t(°C)+273 

m Nhiệt kế là thiết bị đo nhiệt độ được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lí phụ thuộc 

vào nhiệt độ. 


m Giải thích được các hiện tượng truyền nhiệt năng thường gặp trong đời sống. 
m Phần biệt được hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin. 


m Chuyển đổi được nhiệt độ Celsius sang nhiệt độ Kelvin và ngược lại. 


19 


NHIỆT DUNG RIÊNG 


[ ) .A " Làm: F.ã “ ˆ ˆ F. Z. .^ " xv 

t7 Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm 1° C khác với nhiệt lượng cần để 
làm nóng 1 kg rượu lên thêm 1° C€. Đại lượng vật lí nào có thể dùng để mô tả sự 
khác biệt như trên của các chất khác nhau? 


I. KHÁI NIỆM NHIỆT DUNG RIÊNG Bảng 4.1. Giá trị gần đúng nhiệt 


1. 


_. sử # „.Ằ ¬ dụng riêng của một số chất 
Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền khö4u l 


nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật 


Các hiện tượng quan sát được hằng ngày cho thấy độ lớn 
của nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm tăng nhiệt 


độ của nó phụ thuộc vào các yếu tố sau: Nước 4200 
- Khối lượng của vật; Nước đá 2 100 
-_ Độ tăng nhiệt độ của vật; Không khí 1000 
~__ Tính chất của chất làm vật. ..." Ho 

: Đất 800 


mm ~ Sắt 440 


_ỶnNG. >>... m. Đồng 380 
tài BH ví dụ trong đời sống để minh hoạ cho nội Thuỷ ngân 140 
ung trên. Chì 130 


Các thí nghiệm chứng tỏ rằng nhiệt lượng Q cần cung cấp cho vật để làm nó nóng lên tỉ lệ 
thuận với khối lượng m và độ tăng nhiệt độ At của vật nên: 


—— = hằng số (4.1) 
Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J]); 
m là khối lượng vật (kg); 
AT là độ tăng nhiệt độ của vật (K). 
Với mỗi chất, hằng số trong hệ thức trên có độ lớn riêng. Hằng số này gọi là nhiệt 
dung riêng của chất làm vật, kí hiệu là c, có giá trị là c = _— (4.2), đơn vị là J/kg.K. 


Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đối nhiệt độ của 
vật là: 


Q=mcAT (4.3) 


2. Định nghĩa nhiệt dung riêng 


20 


Vìc= _— nên có thể định nghĩa nhiệt dung riêng của một chất như sau: 
1n 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT g 


Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt 
độ của nó tăng thêm 1 °€. 
Nhiệt dung riêng là thông tin quan trọng thường được dùng khi thiết kế các hệ thống làm 
mát, sưới ấm,... 
l ) 
l 1. Biết nhiệt dung riêng của nước lớn gấp hơn hai lần của dầu, tại sao trong bộ tản nhiệt 
(làm mát) của máy biến thể, người ta lại dùng dầu mà không dùng nước như trong bộ 
tản nhiệt của động cơ nhiệt? 
2. Hãy dựa vào giá trị của nhiệt dung riêng của nước và của đất trong Bảng 4.1 để giải thích tại 
sao ban ngày có gió mát thổi từ biển vào đất liền, ban đêm có gió ấm thổi từ đất liền ra biển. 
3. Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Cho khối lượng riêng của nước là 
1 000 kg/mở. 
a) Tính nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới 70 °€. 
b) Tính thời gian truyền nhiệt lượng cần thiết nếu dùng một thiết bị điện có công suất 
2,5 kW để đun lượng nước trên. Biết chỉ có 80% điện năng tiêu thụ được dùng để làm 
nóng nước. 


II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC 
1. Mục đích thí nghiệm 
Xác định nhiệt dung riêng của nước. 
2. Dụng cụ thí nghiệm 
-_ Biến thể nguồn (1). 
- Bộ đo công suất nguồn điện (oát 
kế) có tích hợp chức năng đo thời 


gian (2). 
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến ..... Hình 4.1. Bộ thí nghiệm thực hành đo nhiệt dung riêng 
nhiệt độ có thang đo từ -20 °€ đến của nước 


110°€C và độ phân giải ? nhiệt độ + 0,1 °€C (3). 
-_ Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm dây điện trở (gắn ở mặt trong của nắp bình) (4). 
- Cân điện tử (5) (hoặc bình đong). 
-_ Các dây nối. 


3. Thiết kế phương án thí nghiệm 


Hãy trả lời các câu hỏi sau: 
- Từ hệ thức (4.3), cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt dung riêng của nước? 
-_ Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được lấy từ đâu? 
- Xác định nhiệt lượng mà nước thu được bằng cách nào? 
- Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm. 
(*) Độ phân giải là sự thay đối nhỏ nhất của đại lượng cần đo mà cảm biến có thể phát hiện được. 


21 


mm .££Œse!- vÀr tí nHIỆ: 


4. Tiến hành thí nghiệm Bảng 4.2. Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt 
-_ Đố một lượng nước vào bình nhiệt lượng GUYg riêng của nước. 
kế, sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong _ Khối lượng nướcm = 015 kg 


nước, xác định khối lượng nước này. Nhiệtđộ  Thòigian Công suất 
¬ tấm đãulmcla nhiệt kivễn nhiệt lượng kể tứ) t(S) ?(W) 
~_ Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện. 25,2 60 15,04 
-_ Bật nguồn điện. 25,4 120 15,07 
-_ Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mo, Man 15,03 
mỗi khoảng thời gian 1 phút, đọc công 28,7 240 15,94 
Ruốt: từng HIỂM tứ DI, kế, HhIệt HỘ Tả nhiệt 31,2 300 15,84 
kế rôi điên kết quả vào vớ theo mâu tương 
tự Bảng 4.2. 3.3 360 15,94 
-_ Tắt nguồn điện. 33,8 420 15,94 
5. Kết quả thí nghiệm 
|F — _ Vẽ đồ thị nhiệt độ t theo thời gian r và vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm 
(tham khảo Hình 4.2). 
— Chọn hai điểm M, N trên đồ thị, xác định các giá trị thời gian T„„ r,„ và nhiệt độ t.„ t,. 
tương ứng. 


0 S0 100 150 200 250 300 350 400 450 (@) 


Hình 4.2. Đồ (hị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình nhiệt lượng kế 
được vẽ từ Bảng 4.2 


22 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT NNG 


Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện yêu cầu sau: 

—_ Tính giá trị trung bình của công suất dòng điện. 

— Tính nhiệt dung riêng của nước theo hệ thức: 

_ Q__#Œ -tụ) 
HUAPU THỊ, - HQ) 


-_ Xác định sai số của phép đo nhiệt dung riêng của nước. 


Cho 


- So sánh kết quả đo với nhiệt dung riêng của nước ở Bảng 4.1 và giải thích tại sao có sự 
sai khác (nếu có). 


EM ĐÃ HỌC 


m Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho 
nhiệt độ của nó tăng thêm 1 °C. Đơn vị của nhiệt dung riêng là: J/kg.K. 

m Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của 
vật: Q = mcAT. 


m Cách xác định nhiệt dung riêng của nước. 


EM CÓ THỂ j 


m Xác định được nhiệt dung riêng của một chất. 


m. Dùng khái niệm nhiệt dung riêng để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan. 


EM CÓ BIẾT 


Nhiệt dung riêng của nước 


Nước là chất có nhiệt dung riêng lớn hơn nhiều so với các chất lỏng thông thường khác. Nhờ 
đó, nước có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất 
được bao phủ bởi nước. Nhờ có nhiệt dung riêng lớn nên lượng nước này có thể hấp thụ 
lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng mặt trời mà vẫn giữ cho nhiệt độ của bề mặt Trái Đất 


tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các 
sinh vật khác. Cũng nhờ có nhiệt dung riêng lớn mà nước biển nóng lên và nguội đi chậm 
hơn các vùng đất xung quanh. Do sự ổn định này của nhiệt độ nước biển mà các đảo và các 
vùng đất ven biển có khí hậu tương đối ôn hoà, thích hợp với con người. 


Cũng nhờ có nhiệt dung riêng lớn mà nước thường được dùng trong các thiết bị làm mát 
của động cơ nhiệt. 


23 


NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG 


_ ` Khi vật bắt đầu nóng chảy phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho vật đế vật nóng chảy 
hoàn toàn. Nhiệt lượng này phụ thuộc vào những đại lượng nào? 


I. KHÁI NIỆM NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG 
1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn 


Nhiệt lượng cần truyền cho vật khi vật bắt đầu nóng Bảng 5.1. Giá trị gần đúng của 
chảy tới khi vật nóng chảy hoàn toàn phụ thuộc vào khối nhiệt nóng chảy riêng ở nhiệt 
lượng của vật và tính chất của chất làm vật. độ nóng chảy dưới áp suất tiêu 


Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng này tỉ lệ thuận vớikhối — “hưẩndiamộtsố chất 


lượng của vật: | - Nhiệt - 
—= hằng số (5.1) độ - 
m 

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (]); Chất nóng. 


m là khối lượng của vật (kg); 


pố | 


Với mỗi chất, hằng số trong hệ thức (5.1) có độ 


lớn riêng. Hằng số này được gọi là nhiệt nóng Nướcđá 0 332.10 
chảy riêng của chất làm vật, kí hiệu là A, có giá Sắt 1539 2/710 

` Q _. Đồng 1084 1,80.10° 
trị là À = = (5.2), đơn vị là J/kg. Chì 37 02510 


Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền 
nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn là: 
Q=Am (5.3) 


. Định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng 


VìÀ= = nên có thể phát biểu định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng của một chất như sau: Nhiệt 
1n 


nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy 
hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy. 


Nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt độ nóng chảy là những thông tin giúp xác định được năng 
lượng cần cung cấp cho lò nung, thời gian nung, thời điểm đổ kim loại nóng chảy vào khuôn, 
thời điểm lấy sản phẩm ra khỏi khuôn. Các đại lượng này cũng cần cho việc lựa chọn vật liệu 
chế tạo hợp kim phù hợp với từng yêu cầu sử dụng khác nhau, tách các kim loại nguyên chất 
ra khỏi quặng hỗn hợp,... 


24 


1. Tại sao khi chế tạo các vật bằng chì, đồng, thường hay dùng phương pháp đúc? 

2. Tính thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30 °Œ, 
trong một lò nung điện có công suất 20 000 W. Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò 
được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT B 


II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG CỦA NƯỚC ĐÁ 
1. Mục đích thí nghiệm 
Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. 
2. Dụng cụ thí nghiệm 
— Bộ dụng cụ thí nghiệm như bài đo nhiệt dung riêng (Hình 4.1). 
- Các viên nước đá nhỏ và nước lạnh. 
3. Thiết kế phương án thí nghiệm 
Đ 
Hãy trả lời các câu hỏi sau: 
- Từ công thức (5.3), hãy cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt nóng chảy riêng 
của nước đá? 
- Nhiệt lượng làm các viên nước đá trong nhiệt lượng kế nóng chảy được lấy từ đâu? 
- Nhiệt lượng nước đá thu được trong bình nhiệt lượng kế được xác định bằng cách nào? 
- Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm. 


4. Tiến hành thí nghiệm 
- Cho viên nước đá (khối lượng mì kg} và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho 
toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước và nước đá. 
- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế. 
- . Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện. 
-_ Bật nguồn điện. 
-_ Khuấy liên tục nước đá, cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 phút lại đọc số đo thời gian trên 
oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 5.2. 
- Tắt nguồn điện. 
Bảng 5.2. Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt nóng chủy riêng của nước đá. 
Khối lượng nước đá m = 0,25 Rg 
Thờigian Nhiệtđột Côngsuất ‹c 
t(s} ` | _- _ 


0 0 14,25 
1,2 
120 0 14,23 ì 
240 0 14,19 Dị 
360 0 14,25 lư 
0,4 
480 0 14,23 T LÍ 
600 0 14,24 ; | Là MZ | 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1Œ) 
720 0,3 14,22 . ¬ : 
Hình 5.1. Đồ thị biêu diễn sự thay đôi nhiệt độ theo thời 
840 0,8 14,32 gian của nước trong bình nhiệt lượng kê từ sô liệu 
Bảng 52 
960 L5 14,26 


25 


mm .££Œse!-vÀr tí nHIỆ: 


5. Kết quả thí nghiệm 
% 
l 


_Từ kết quả thí nghiệm thu được thực hiện yêu cầu sau: 


— Vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ t theo thời gian 1. 

-_ Vẽ hai đường thẳng đi gần nhất các điểm trên đồ thị (tham khảo Hình 5.1). 

- Chọn điểm M là giao điểm của hai đường thẳng, đọc giá trị Tụ. 

—_ Tính công suất trung bình 2 của dòng điện qua điện trở trong nhiệt lượng kế. 
—_ Tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá theo công thức: 


_ ng 


Xiujoö = 


Trong đó Zn, là nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian r„ và m là 
khối lượng nước đá. 

— Xác định sai số của phép đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. 

— So sánh giá trị nhiệt nóng chảy riêng của nước đá đo được với giá trị ở Bảng 5.1 và giải 
thích nguyên nhân gây ra sự sai khác (nếu có). 


m Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó 
nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy. 

m Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là: J/kg. 

m Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn 
ở nhiệt độ nóng chảy: Q = Am. 


m Cách xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. 


EM CÓ THỂ 


m Xác định được nhiệt nóng chảy riêng của một chất. 
m Dùng khái niệm nhiệt nóng chảy riêng để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan. 
Ví dụ: công nghệ phân kim (tách kim loại) bằng nóng chảy, dùng thiếc để hàn,... 


2ó 


(Ì ì - FẠ ¿ » Am 2 I.é .. TA Z 4 ra ..4 

(7 Khi nước bắt đầu sôi, phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho nước để nước tiếp 
tục sôi (hoá hơi). Làm thế nào để xúc định được độ lớn của nhiệt lượng làm hoá 
hơi hoàn toàn một lượng nước ở nhiệt độ không đổi? 


I. KHÁI NIỆM NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG 
1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt khi một lượng chất lỏng 
hoá hơi ở nhiệt độ không đổi 


s : : Bảng 6.1. Giá trị gần đúng của nhiệt 
Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá 


hoá hơi ở nhiệt độ sôi dưới áp suất 


hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và TC ncủa môtsổ chữt 
bản chất của chất lông. Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng ĩ..ĩĩZ“ã 
này tỉ lệ thuận với khối lượng của chất lỏng: HÁT | Nhiệt 
= chày (6.1) Chất Tà Ñ.. 
Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho chất lỏng (1); ẪN — | | (1/Kg) Ỉ 
ml là khối lượng chất lỏng (kg); Nước T0U] 22010 
- : : 5 
Với mỗi chất lỏng, hằng số trong hệ thức (61) Rượu Z8 857.10 
có độ lớn riêng. Hằng số này được gọi là nhiệt Thuỷngân 357 Z2,B5.10 
Ether 34,5 0,40.105 


hoá hơi riêng của chất lỏng, kí hiệu là L, có giá 
trị là L = 5 (6.2), đơn vị là J/kg. 
8Ì 


Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi hoàn toàn ở 
nhiệt độ không đổi là: 
Q=Lm (6.3) 


2. Định nghĩa nhiệt hoá hơi riêng 


VìL = k nên có thể định nghĩa nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng ở một nhiệt độ xác 
In 


định như sau: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một 
kilôgam chất lóng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định. 


@ Chất lỏng có thể hoá hơi ở các nhiệt độ khác nhau. Thường thì nhiệt hoá hơi riêng của một 
chất tăng khi nhiệt độ giảm. Ví dụ, nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100 °C là 2,26.105 ]/kg, 
ở 50 °C là 2,39.105 J/kg. 
Nhiệt hoá hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế, chế tạo các sản phẩm có sử dụng 
hiện tượng hoá hơi nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ví dụ như các thiết bị làm 
lạnh (máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,...), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị 
xử lí rác thải ứng dụng công nghệ nhiệt hoá hơi,... 
2i 


mm .££Œse!-vÀr tí nHIỆ: 


——— 


) 
Ì 1. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25 ° chuyển hoàn toàn thành hơi 
ở 100 °C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước 
ở 100 °€ là 2,26.10° J/kg. 

2. Vận động viên chạy Marathon mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động 
viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 20% năng lượng hoá học dự trữ trong cơ 
thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động chạy. 
Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước 
qua hồ hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 
11 000 kl trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra khỏi cơ thể? Coi 
nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước 
trong cơ thể vận động viên là 2,+5.10° J/kg. 


II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG CỦA NƯỚC 
1. Mục đích thí nghiệm 
Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (100 °€). 
2. Dụng cụ thí nghiệm 
- Chuẩn bị bộ dụng cụ thí nghiệm như bài đo nhiệt dung riêng (Hình 4.1). 
—_ Một lượng nước nóng. 
3. Thiết kế phương án thí nghiệm 
Ø 
ÌF Hãy trả lời các câu hỏi sau: 
- _ Từ công thức (6.3), cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước? 
- Nhiệt lượng làm cho nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi được lấy từ đâu? 
— . Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được để hoá hơi bằng cách nào? 
— Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm. 
-. Để đảm bảo an toàn trong khi làm thí nghiệm cần phải chú ý điều gì? 


4. Tiến hành thí nghiệm 

- Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước 
trong bình. 

- Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế. 

- Nối oát kế với điện trở và nguồn điện. 

- Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước. 

— Bật nguồn điện. 

- Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công 
suất trên oát kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. Ghi các kết quả vào 
vở theo mẫu tương tự Bảng 6.2. 


—_ Tắt nguồn điện. 


28 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT TH 


5, Kết quả thí nghiệm 


Bảng 6.2. Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước 


ĐEOHUAHH ¬Ò 170 || 210 | s60 | 00 | öÚU 720 | GIT 
+(s) 
Công suất 
TH j"“m.j. 7: |: |... |. ^ 
Ø(W) 
Khối lượng 


DĐ 0/1200 0,1191 0/1184 0/1179 0/1170 0/1161 0,1152 O,1141 
m (kg) 


Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực 

hiện các yêu cầu sau: 

- Vẽ đồ thị khối lượng m theo thời 
gian T. 

-_ Vẽ đường thẳng đi gần các điểm thực 
nghiệm nhất (tham khảo Hình 6.1). 
Chọn hai điểm P, Q tuỳ ý trên đồ thị, 
xác định giá trị khối lượng m„ mụ và 
thời gian 1, Tạ„tương ứng. 


: : Ặ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 T(s) 
- Tính công suất trung bình của Hình 6.1. Đồ (hj quan hệ giữa khối lượng và thời gian 
dòng điện qua điện trở của nhiệt của quá trình hoá hơi của nước được 
lượng kế. vẽ từ sô liệu Bảng 6.2 


—_ Tính nhiệt hoá hơi riêng của nước EM ĐÃ HỌC 


theo công thức: r 1n. ,ÖŠ`.= ... 
m Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lồng 


l `. ZŒ —1y) là nhiệt lượng cần để làm cho một 
m my -Tme kilôgam chất lỏng đó hoá hơi hoàn 
toàn ở nhiệt độ xác định. 
m. Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng là: J/kg. 
m Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá 
trình truyền nhiệt để làm chất lỏng 
hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định: 
Q =Lm. 
m Cách xác định nhiệt hoá hơi riêng 
của nước. 


Trong đó {tạ -ty) là nhiệt 
lượng do dòng điện qua điện trở toả 
ra trong thời gian r„ - r„; (m, - m,) 
là khối lượng nước đã hoá hơi trong 
khoảng thời gian trên. 

- Xác định sai số của phép đo nhiệt 
hoá hơi riêng của nước. 


EM CÓ THỂ. EM CÓ BIẾT 


m Xác định được nhiệt hoá hơi riêng Người ta gọi nhiệt nóng chảy riêng và 
của nước ở nhiệt độ sôi. nhiệt hoá hơi riêng là “ẩn nhiệt riêng” vì 
m Sử dụng khái niệm nhiệt hoá hơi sự truyền nhiệt trong các trường hợp này 
riêng để giải thích các hiện tượng có không được biểu hiện bằng sự thay đổi 


liên quan. nhiệt độ. 


29 


I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ NHIỆT 


30 


Phần vật lí nhiệt bao gồm ba nội dung chính: Cấu trúc của chất và sự chuyển thể; định luật I 
của Nhiệt động lực học; các khái niệm nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hoá 
hơi riêng. 


. Lưu ý khi giải bài tập định tính 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng các kiến thức cơ bản của ba nội dung chính kể trên 
vào việc giải thích các hiện tượng, các ứng dụng thực tế giúp học sinh hiểu rõ bản chất vật lí 
của hiện tượng. 


. Lưu ý khi giải bài tập định lượng 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng định luật I của Nhiệt động lực học và định luật bảo 
toàn năng lượng vào các quá trình biến đổi nội năng của vật. 
Trong việc giải các bài tập này cần phải xác định được cách làm biến đổi nội năng của vật 
trong đề bài để lựa chọn được các hệ thức thích hợp. 
a) Khi nội năng của vật biến đổi chỉ bằng cách truyền nhiệt: AU = Q 
— Nếu quá trình truyền nhiệt chỉ làm thay đối nhiệt độ của vật: 
Q=mcAT 
- Nếu quá trình truyền nhiệt làm vật chuyển từ thể này sang thể khác ở nhiệt độ không đổi: 
Q=AÀm; Q=Lm 
—_ Trong các quá trình này nếu có nhiều vật chỉ truyền nhiệt cho nhau không truyền nhiệt 
ra bên ngoài thì độ lớn của nhiệt lượng các vật toả ra bằng độ lớn nhiệt lượng của các vật 
thu vào: 
I9,„Í = I9¿„l = Qụ¿ bã Qụu BẪ 
b) Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công thì ngoài 


công thức: AU = Q+A, các công thức tính nhiệt lượng nêu trên còn phải sử dụng các công 
thức tính công cơ học đã học ở lớp 10 như: A = Fscosơ ; A=W,.- W,; A =mgh; A = 22t... 


1U 


. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm 


Các bài tập này có thể yêu cầu từ thiết kế phương án đến tiến hành thí nghiệm và xử lí số 
liệu để rút ra kết luận cần thiết hoặc chỉ yêu cầu xử lí các số liệu đã cho từ thí nghiệm để rút 
ra kết luận cần thiết. 


CHƯƠNG I - VẬT LÍ NHIỆT NH 


II. BÀI TẬP VÍ DỤ 


1. Một lượng khí được truyền 10 kI nhiệt năng để nóng lên đồng thời bị nén bởi một công 
có độ lớn 100 kJ. Tính độ biến thiên nội năng của lượng khí này. 


Giải 

Vì khí nhận được năng lượng và công nên: Q = +10 kJ và A = +100 KỊ. 
Theo định luật I của nhiệt động lực học : AU = A + Q = 100 + 10 = 110 KỊ. 
Độ biến thiên nội năng của lượng khí là: AU = 110 k1. 


2. Người ta cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một lượng khí trong một xi-lanh đặt nằm ngang. 
Lượng khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động trong xi-lanh được 10 cm. Tính độ biến thiên 
nội năng của lượng khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi-lanh có độ lớn là 20 N và coi 
chuyển động của pit-tông trong xi lanh là đều. 


Giải 
Công mà lượng khí thực hiện để thắng lực ma sát có độ lớn là: A = Es = 20.0,1 = 2 J. 


Áp dụng định luật I của nhiệt động lực học : AU = A + Q. Vì lượng khí thực hiện công nên 
A = -2 ]; vì lượng khí nhận nhiệt lượng nên Q = +25 J. 


Do đó: AU =-2 + 25 = 23 J. 

Độ biến thiên nội năng của lượng khí là: AU = 23 J. 

3. Muốn có 30 lít nước ở nhiệt độ 40 °C thì cần phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi ở áp 
suất tiêu chuẩn vào bao nhiều lít nước ở nhiệt độ 10 °C? Lấy khối lượng riêng của nước là 
1 kg/Iít; bỏ qua sự thay đối khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ và sự trao đối nhiệt 
với bên ngoài. 

Giải 

Gọi m, là khối lượng của nước đang sôi ở 100 °Œ; m, là khối lượng của nước ở 10 °€. 

Nhiệt lượng nước sôi toả ra: Q, =m cAt, = m,c(100 - 40) = 60m,c. 

Nhiệt lượng nước ở 10° Ê thu vào: Q. =m cAt, = m.„c (40 - 10) = 30m .c. 

Vì không có sự trao đổi nhiệt với bên ngoài nên: Q, = Q.„ suy ra: 2m, = m.. (1) 


Vì lượng nước muốn có là 30 lít, khối lượng riêng của của nước được coi là không đổi và 
bằng 1 kg/lít nên ta có: m, + m, = 30 kạ. (2) 


Giải hệ hai phương trình (1) và (2) sẽ được: m, = 10 kg và m, = 20 kg. 


Vậy phải đổ 10 lít nước đang sôi vào 20 lít nước 10 °€ để có 30 lít nước 40 °€. 


ð] 


mm .££Œse!- vÀr tí nHIỆ: 


III. BÀI TẬP VẬN DỤNG 


32 


SỂ 


m Cách giải bài tập về vật lí nhiệt. 


Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học? 
A. Vật nhận công: A < 0; vật nhận nhiệt lượng: Q < 0. 

B. Vật nhận công: A > 0; vật nhận nhiệt lượng: Q > 0. 

C. Vật thực hiện công: A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q > 0. 


D. Vật thực hiện công: A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q < 0. 


.. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng 


tương ứng là Q, và Q.. Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/mỶ và của rượu là 
800 kg/mỷ, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và của rượu là 2 500 J/kg.K. Để độ 
tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì: 

A.Q.=Q. B.Q.=1,/25Q. 

C. Q, = 1,68 Q.. D.Q,= 2.10 Q.. 


.. Lấy hai túi trà lọc giống nhau. Thả nhẹ nhàng một túi vào cốc thuỷ tỉnh đựng nước nguội, 


một túi vào cốc thuỷ tỉnh đựng nước nóng để các túi nằm yên ở đáy cốc. Quan sát và dùng 
mồ hình động học phân tử về cấu tạo chất để giải thích hiện tượng xảy ra trong hai cốc. 


._a) Một ấm điện công suất 1 000 W. Tính thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt 


độ ban đầu là 20 °€ đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Tại sao kết quả chỉ được coi là 
gần đúng? 

b) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao 
nhiêu? Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước là c = 4,2.103 J/kg.K và 
L= 2,26.105 ]/kg. 


. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. 


Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi 100 °C. Tính nhiệt 
lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% 
nhiệt lượng mà bến toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của 
nhôm là 880 J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 
100 °C là 2,26.105 J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. 


EM ĐÃ HỌC EM CÓ THỂ ˆ 


m Giải thích được các hiện tượng và tính 
toán được các đại lượng liên quan đến 
định luật I của nhiệt động lực học, các quá 
trình truyền nhiệt và chuyển thế. 


KHÍ LÍ TƯỞNG 


Khí lí tưởng là gì? 

Tại sao có thể dùng mô hình khí lí 
tưởng để dự đoán các định luật thực 
nghiệm về chất khí? 


Nội dung 

s Mô hình động học phân tử chất khí 

s - Định luật Boyle (Bôi-lơ) 

se - Định luật Charles (Sác-lơ) 

s®_ Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

s _ Áp suất khí theo mô hình động học phân tử 


se. Động nắng phân tử và nhiệt độ đã 


MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 
CHẤT KHÍ 


2Ù) 

` Khi học môn Khoa học tự nhiên ở lớp 6, các em đã biết một số tính chất đặc biệt 
của chất ở thể khí so với chất ở thể lồng và thể rắn. Tại sao chất ở thể khí lại có 
một số tính chất vật lí khác chính chất đó ở các thể khác? 


1. Chuyển động Brown trong chất khí 
: : Ống kính của 
Chuyển động Brown không chỉ xảy ra trong chất lỏng mà kính hiển vi 
xảy ra cả trong chất khí. l 
Nắp đậy thuỷ tỉnh 
Hình 8.1 vẽ sơ đồ thí nghiệm dùng để quan sát chuyển 


động Brown trong chất khí. 


Ống thuỷ tinh đựng khói 
Khói 


0 Hình 8.1. Sơ đồ thí nghiệm quan 
1. Dựa vào Hình 8.1, hãy mô tả thí nghiệm dùng để sát chuyên động Brown trong 
quan sát chuyển động Brown trong không khí. _ 

2. Hãy dựa vào quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong 
không khí (Hình 8.2) để chứng tô rằng các phân tử 
không khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. 

3. Khi quan sát tỉa nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào 
trong phòng, ta có thể thấy các hạt bụi trong ánh 
nắng chuyển động không ngừng. Chuyển động này 
có phải là chuyến động Brown không? Tại sao? 


Thí nghiệm mô tả ở Hình 8.1 còn cho thấy, khi tăng nhiệt 
độ của không khí trong ống thuỷ tỉnh chứa khói thì các 
hạt khói chuyển động nhanh hơn. 


Hình 8.2. Quỹ đạo chuyền động 
của hạt khói trong không khí 


Từ thí nghiệm trên có thể rút ra các kết luận sau: 
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động 
hỗn loạn, không ngừng. 


- Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn 
loạn của các phân tử khí càng lớn. 


4) Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí không 
ngừng va chạm với nhau và với thành bình (Hình 8.3) nên 
tốc độ chuyển động của chúng không ngừng thay đổi. Do 


m , : = Hình 8.3. Chuyến động và va 
đó, tốc độ phân tử mà ta nói tới ở trên là tốc độ trung bình chạm của các phân từ khí (C và 


của các phân tử. Trong một khối khí có thể có các phân tử D là các đêm mà các phân tử khí 
va chạm nhau) 


34 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG TEEN 


chuyển động nhanh hơn, bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ trung bình. Người ta nói tốc độ chuyển động 
của phân tử có tính thống kê và chỉ có ý nghĩa khi có rất nhiều phân tử. Tốc độ này có độ lớn: 
nh ni. 
n 
Ở điều kiện chuẩn [ T = 273 K (0 °€) và p = 1 atm (10° Pa)], các phân tử khí oxygen chuyển 
động với tốc độ trung bình vào khoảng 400 m/s. 


2. Tương tác giữa các phân tử khí 
Giữa các phân tử khí cũng có lực đấy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Khoảng cách giữa 
các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn nên lực liên kết giữa các phân tử ở 
thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn. 


¬—= 


9) 
1. Hãy nêu các hiện tượng thực tế chứng tỏ lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu 
so với ở thể lỏng và thể rắn. 
2.. Hãy dựa vào khối lượng riêng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất của cùng một chất ở các 
thể khác nhau để chứng tỏ khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng 
và thể rắn. 


II. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 
Từ các thí nghiệm và thực tế, người ta đưa ra mô hình động học phân tử chất khí: 


1. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa 
chúng. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn. 


2. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì 
nhiệt độ của khí càng cao. 


3. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va 
chạm với thành bình các phân tử khí tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình. 
Ø 


ẫ Hãy điền vào các ô còn trống trong Bảng 8.1. 


Bảng 8.1. Bảng các thí nghiệm và hiện tượng thục tế làm cơ sở cho việc đưa ra mô hình động 
học phân tử chất khí 


STT Mô hình động học phân tử chấtkhí Các thí nghiệm và hiện tượng thực tế 


Phân tử khí chuyển động hỗn loạn, 


1 ñ”.... Chuyển động Brown trong không khí 
Kích thước của các phân tử khí rất nhỏ 

2 : 3 : ? 
so với khoảng cách giữa chúng. 

3 Khi chuyển động các phân tử khí va 2 


chạm với nhau và với thành bình. 


Si 


mm .£Œei- kí Lí rưởnc 


II. KHÍ LÍ TƯỞNG 


Để tìm hiểu các tính chất của chất khí, người ta dùng một mô hình khí đơn giản hơn khí thực 
(khí tồn tại trong thực tế) nhưng vẫn phản ánh được các đặc điểm cơ bản của khí này: 


1. Các phân tử khí được coi là các chất điểm, không tương tác với nhau khi chưa va chạm. 


2. Các phân tử khí tương tác khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Các va chạm 
này là va chạm hoàn toàn đàn hồi. 


Mô hình trên bó qua thể tích của phân tử khí, bổ qua tương tác của các phân tử khi chưa va 
chạm và coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi làm cho việc mô tả các hiện tượng về chất khí trở 
nên đơn giản, dễ dàng. Chất khí trong mô hình trên được gọi là khí lí tưởng. 


Ø 
Hãy dùng mô hình động học phân tử chất khí để chứng tổ với một khối lượng khí xác 
định thì nếu giảm thể tích của bình chứa và giữ nguyên nhiệt độ khí thì áp suất của khí 
tác dụng lên thành bình tăng. Hãy tìm ví dụ trong thực tế để minh hoạ cho tính chất trên 
của chất khí. 


EM ĐÃ HỌC 


m Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách 
giữa chúng. 

m Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì 
nhiệt độ của khí càng cao. 

m Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va 
chạm với thành bình chất khí gây áp suất lên thành bình. 


EM CÓ THỂ / 


Dùng thuyết động học phân tử chất khí để giải thích được các hiện tượng có liên quan. 
Ví dụ: chất khí luôn chiếm toàn bộ dung tích của bình chứa; chất khí gây áp suất lên thành 
bình theo mọi hướng; sự phụ thuộc áp suất của một lượng khí xác định tác dụng lên thành 
bình vào thể tích và nhiệt độ,... 


đó 


ĐỊNH LUẬT BOYLE 


7 ` Khi thay đổi thể tích của một khối lượng khí xác định ở nhiệt độ không đối thì áp 
suất khí thay đối như thế nào? 


I. CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MỘT LƯỢNG KHÍ 


Một lượng khí đựng trong một bình kín được xác định 
bởi bốn đại lượng là khối lượng (m), thể tích (V), nhiệt 
độ (T) và áp suất (p). 

Khi thể tích, nhiệt độ và áp suất của một khối lượng khí 
xác định không thay đổi, ta nói lượng khí ở trạng thái cân 
bằng. Thể tích, áp suất và nhiệt độ của lượng khí được - 
gọi là các thông số trạng thái của nó. Hình 9.1. Xác định các thông số 


trạng thái của một lượng khí 
mm - 


Các thông số trạng thái của một lượng khí đều là đại EM CÓ BIẾT? Ÿ 
lượng có thể đo hoặc xác định được bằng các dụng cụ - 


Các phân tử khí chuyển 
động hỗn loạn, không 
ngừng nên vận tốc và 


đo lường. 
1. Người ta dùng các dụng cụ nào để đo, xác định các 
.. thái của lượng khí trong hộp kín ở số va chạm của các 
ME 0” phân tử khí lên thành 
2. Nêu tên đơn vị của các đại lượng này trong hệ SĨ. bình thay đổi theo thời 
gian và áp suất chất khí 


Khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng tác dụng lên thành bình 


các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình. 
Người ta thường biểu diễn trạng thái và quá trình biến 
đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định bằng 
Hình 9.2 dưới đây: 


[nà |Dr[ pv— 


Trạng thái 1 Trạng thái 2 
Hình 9.2. Trạng thái và quá trình 


Hãy so sánh các thông số trạng thái của không khí trong 
một quả bóng bay đã được bơm khi để trong bóng mát và 
khi để ngoài nắng (Hình 9.3). 


tại các thời điểm khác 
nhau có thể khác nhau. 
Do đó, áp suất chất khí 
được hiểu là áp suất 
trung bình của các phần 
tử khí tác dụng lân 
thành bình. 


8) b) 
Hình 9.3. Quả bóng bay khi_ 
đề trong bóng mát (a), khi đề 
ngoài năng (b) 


37 


mm .£Œei- kí Lí rưởnc 


Trong hầu hết các quá trình biến đối trạng thái của một khối lượng khí xác định thì cả ba thông 
số trạng thái (áp suất, thể tích, nhiệt độ) đều có thể biến đổi. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc 
tìm hiểu mối quan hệ giữa các thông số trạng thái, người ta thực hiện những quá trình đơn 
giản trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi, gọi là các đẳng quá trình. 
Các nhà vật lí đã dùng thí nghiệm để nghiên cứu các đẳng quá trình, xác định mối quan hệ của 
từng cặp thông số trạng thái, từ đó xây dựng phương trình về mối quan hệ giữa cả ba thông số. 


II. ĐỊNH LUẬT BOYLE 
1. Quá trình đẳng nhiệt 
Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi nhiệt độ giữ không đổi được 
gọi là quá trình đẳng nhiệt. Thí nghiệm về quá trình đẳng nhiệt sẽ giúp ta xác định được mối 
quan hệ giữa áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí xác định trong quá trình này. 
2. Thí nghiệm 
n) 
Ì “huấn bị: Bộ thí nghiệm về chất khí 
—_ Xi lanh trong suốt có độ chia nhỏ nhất 0,5 cm” (1). 
—_ Pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế (2). 
- Áp kế có độ chia nhỏ nhất 0,05.105 Pa (3). 
—_ Giá đỡ thí nghiệm (4). 
- Thước đo (5). 
Tiến hành: 
—_ Bố trí thí nghiệm như Hình 9.4. 
— Dịch chuyển từ từ pit-tông để làm thay đối thể 
tích khí. 
— Đọc và ghi kết quả thí nghiệm vào vở tương tự mẫu 
ở Bảng 9.1. 


Hình 9.4. Thí nghiệm về quá trình 
đăng nhiệt 
Bảng 9.1. Ví dụ về kết quả thí nghiệm khảo sát mỗi quan hệ của thể tích và 
áp suất trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định 


Lần thí nghiệm V(cm°) p(10°Pa) 
1 3,0 1,0 
? 2,5 1,2 
3 2,0 1,5 
4 1,5 1,9 


38 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỞNG 


—=——— 


Ø 


Từ kết quả thí nghiệm ở Bảng 9.1, thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Xác định giá trị của tích pV trong mỗi lần thí nghiệm. 
2. Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào thể tích V trong hệ toạ độ (p,V). 


3. Phát biểu mối quan hệ giữa p và V trong quá trình đẳng nhiệt. 


3. Định luật Boyle 


Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đối d 


thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó: 

pV = hằng số (9.1) 
Định luật trên được nhà vật lí và hoá học người Ireland là 
Robert Boyle (Rô-bót Bôi-lơ) (1627-1691) tìm ra bằng thực 
nghiệm năm 1662 nên được gọi là định luật Boyle. 
Đồ thị biểu diễn định luật Boyle là một nhánh của đường 
hypebol (Hình 9.5). 
Đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với các nhiệt 
độ khác nhau thì khác nhau. Hình 9.6 vẽ hai đường đẳng 
nhiệt của cùng một lượng khí ứng với hai nhiệt độ T, và T., p 


VỚI 1 %T.. 
Nếu gọi p„ V, là áp suất và thế tích của khí ở trạng thái 1; 
p„ V„ là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 2 thì: 
p,Ý, = b,Ÿ, (9.2) ÀO 
m - —T 
O 


O V 
Hình 9.5. Đường đẳng nhiệt 


h 


`. `... ẪN - `: 
1. Nếu vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của p vào X V 


thì đường biểu diễn sẽ có dạng như thế nào? Tại sao? Hình 9.6. Các đường đăng nhiệt 
: : của cùng mội lượng khí ở các 
2. Tìm ví dụ về quá trình dẫng nhiệt trong đời sống. nhiệt độ khác nhau 


Bài tập ví dụ: 
Một lượng khí có thể tích là 10 lít ở áp suất 10° Pa. Tính thể tích của lượng khí này ở áp suất 
1,25.10° Pa. Biết nhiệt độ của khí không đổi. 
Các bước giải: 
1. Xác định quá trình biến đổi trạng thái trong bài toán: Đây là bài toán về quá trình đẳng nhiệt. 
2. Xác định các trạng thái của khí: 

Trạng thái 1: p, = 10° Pa; V, = 10 L. 

Trạng thái 2: p, = 1,25.10° Pa; V„ = ? 
3. Áp dụng định luật Boyle: 

3 
Theo định luật Boyle: p,V, = p,V.. Suy ra: V; = __ = mã =8L 
39 


40 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỞNG 


Bài tập vận dụng 


Í; 


Một quả bóng chứa 0,04 mở không khí ở áp suất 120 kPa. Tính áp suất của không khí 
trong bóng khi làm giảm thể tích bóng còn 0,025 m3 ở nhiệt độ không đổi. 


. Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 6 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt 


khí tăng lên bao nhiêu lần? Goi áp suất khí quyển là 1,013.10° Pa; khối lượng riêng của 


nước giếng là 1 003 kg/m và nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu. 


EM ĐÃ HỌC 


m Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái: 


ETNH PErn 


Trạng thái 1 Trạng thái 2 
m Định luật Boyle: Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đối thì áp suất gây 
ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó: 


pV =hẳằng số hay p,V, =p,V, 


EM CÓ THẾ j 


m Dùng định luật Boyle giải thích được các hiện tượng thực tế đơn giản có liên quan. 


ĐỊNH LUẬT CHARLES 


Í ì . .k. ˆ FẠ Z⁄, 2 ^ Lái ⁄Z #t . ` “x~/ 2 ⁄ 
\J Khi giữ nguyên úp suất của một khối lượng khí xác định thì thế tích của khí phụ 
thuộc như thế nào vào nhiệt độ của nó? 


I. ĐỊNH LUẬT CHARLES 

1. Quá trình đẳng áp 
Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi giữ áp suất không đổi được 
gọi là quá trình đẳng áp. 

2. Nghiên cứu của Charles 


Năm 1787, nhà vật lí người Pháp là Charles (Sác-lơ) đã dùng thực nghiệm để nghiên cứu sự 
thay đối thể tích theo nhiệt độ của một khối lượng khí xác định trong quá trình đẳng áp. Làm 
thí nghiệm với các chất khí khác nhau, ông nhận thấy khi tăng nhiệt độ khí từ t, = 0 °C tới t°Œ 
đồng thời giữ áp suất không đổi thì độ tăng thể tích của 1 đơn vị thể tích khí khi được tăng 


` Ạ 1 
thêm 1 đơn vị nhiệt độ của các chất khí khác nhau đều bằng nhau và bằng Et 


khi. ` (10.1) 5 

VAt 273 
Trong đó V, là thể tích khí ở nhiệt độ 0 °C; V là 
thể tích khí ở nhiệt độ t °C; At là độ tăng nhiệt 


độ của khí. „e. | 
| -273C ŒC t(°C) 
Nếu kí hiệu œ=—— thì V= V, (1+ øAt) ị - 
273 : 8) Đề thị biểu diễn sự thay 
VÌ At=t- tu=t nên: V= V, (1+eœt (10.2) đổi thể tích khí theo nhiệt độ 
: : Celsius 


Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích V 

theo nhiệt độ Celsius được vẽ ở Hình 10.1a. 

Ø 

_ Hãy giải thích cách vẽ đồ thị của hàm: 
V=V, (1 + øt) trong Hình 10.1a. 


0 273 T(K) 


Đồ thị vẽ ở Hình10.1a cho thấy đường biểu diễn b) Đô thị biểu diễn sự thay đổi thể tích khí theo 
không đi qua gốc toạ độ chứng tỏ thể tích V của nhiệt độ Kelvir 
khí không tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius. Hình 10.1 


chứng tỏ rằng nếu đổi nhiệt độ Celcius t trong hệ thức (10.2) sang nhiệt độ Kelvin T 
tương ứng thì sẽ được một hệ thức mới chứng tỏ thể tích V của chất khí tỉ lệ thuận với nhiệt 


độ Kelvin: + = hằng số. 


41 


mm .£Œei- kí Lí rưởnc 


3. Định luật Charles 


Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi 
thì thế tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó: 


T = hằng số. (10.3) 


Nếu gọi V.,T, lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối ở 
trạng thái 1; V., T, lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt 
An "`... 5: 
đối ở trạng thái 2 thì: —-=—2 
1 2 


Đồ thị biểu diễn định luật Chales như Hình 10.1b. 


(10.4) 


II. THÍ NGHIỆM MINH HOẠ ĐỊNH LUẬT CHARLES 


1. Ứng với các áp suất 
khác nhau của cùng 
một lượng khí, ta 
có những đường 
đẳng áp khác nhau. 
Hình 10.2 vẽ hai 
đường đẳng áp của 
cùng một lượng khí 
ứng với hai áp suất p, và p„. Hãy so sánh p, và p,. 


0 Tí 
Hình 10.2. Các đường đẳng áp 


2. Hãy tìm ví dụ về ứng dụng định luật Charles trong 
đời sống. 


——— 


42 


Ø 


Chuẩn bị: 

—_ Xi lanh thuỷ tỉnh dung tích 50 mL, có độ 
chia nhỏ nhất 1 mL (1). 

-_ Nhiệt kế điện tử (2). 

— Ba cốc thuỷ tỉnh (3), (4), (5}. 

— Nút cao su để bịt đầu ra của xi lanh. 

~_ Giá đỡ thí nghiệm (6). 

- Nước đá, nước ấm, nước nóng. 

—_ Dầu bôi trơn. 

Tiến hành: 

Bước 1: Cho một chút dầu bôi trơn vào 

pit-tông để pit-tông dễ dàng di chuyển 

trong xi lanh. Điều chỉnh pit-tông ở mức 

30 mL, bịt đầu ra của xi lanh bằng nút 

Cao Su. 


Á)) Độ không tuyệt đối: 

Đồ thị vẽ ở Hình 10.1a cho 
thấy nếu kéo dài đường biếu 
diễn thì đường này sẽ cắt trục 
nhiệt độ ở -273 °0. Ở nhiệt 
độ này, thể tích của lượng khí 
sẽ bằng 0. Điều này chứng tổ 
người ta không thể hạ nhiệt 
độ xuống tới -273 °C vì thể tích 
của một lượng khí không thể 
bằng 0. Chính vì thế mà người 
ta gọi nhiệt độ này là độ không 
tuyệt đối và dùng nó làm mốc 
nhiệt độ thấp nhất của thang 
nhiệt độ Kelvin (0 K). Tính 
chất của các chất ở nhiệt 
độ này đã được nêu trong 
Bài 3, Chương I. 


Hình 10.3. Bộ thí nghiệm mình hoạ định luật Charles 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG TEEN 


Bước 2: Ghi giá trị nhiệt độ phòng và thểtích _ Bảng 10.1. Ví dụ về kết quả thí nghiệm minh 

không khí trong xi lanh vào vở tương tự như hoạ định luật Charles 

Bảng 10.1. lPn 
Bước 3: Đổ nước đá vào cốc (3). ó0 20) CvU | DU) Da, 

2000 | 2/9 | SỦ 
)j | 2700| ZZ 

415 3145 33 


39 1023210015 


Bước #: Nhúng xi lanh và nhiệt kế vào cốc. 
Sau khoảng thời gian 3 phút, ghi giá trị thể 
tích V của không khí trong xi lanh và nhiệt 
độ t vào bảng số liệu. 


=6 pc 


Bước 5: Lần lượt đổ nước ấm vào cốc (4) và 
nước nóng vào cốc (5). Thực hiện tương tự bước 4 ở mỗi trường hợp. 


éX LA 2 z LA XÃ ⁄ Ạ 0h) 
Từ kết quả thí nghiệm, thực hiện các yêu : 


cầu sau: 35 
: bù 

- Tính JỆ) =. 33 
T 

- Từ số liệu thu được, vẽ đồ thị mối quan hệ 

Nế 2 


1. Kết quả thí nghiệm thu được có phù hợp 2 
với định luật Charles không? 


2 
2. Giải thích tại sao có thể coi quá trình biến 2 
Xec _ = ` ệ : ve. 260 270 280 290 300 310 320 330 340 TQ 
đổi trạng thái của khí trong thí nghiệm 


lui sót hoi INH D (GP, Hình 10.4. Đồ thj mối quan hệ V/T được vẽ từ số 
trên là quá trình đẳng áp? liệu ở Bảng 10.1 


III. BÀI TẬP 
Bài tập ví dụ 
Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32 °€ lên 117 °C và giữ áp suất không đổi 
thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích của lượng khí trước và sau khi tăng nhiệt độ. 
Bài giải: 
Hiện tượng trong bài là quá trình đẳng áp. 
Trạng thái 1: T,= 305 K; L 
Trạng thái 2: T, = 390 K, V, = V, + 1,7 L. 


Áp dụng định luật Charles: ki = 3 
T1 3” 
Âế _ Mi Ỉ,Ÿ 
305 390 


Suy ra: V, = 6,1 L; V, = 7,8. 


43 


mm .£ei- kí Lí rưởnc 


Bài tập vận dụng 

1. Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 
47 °C. Xác định nhiệt độ ban đầu của lượng khí, biết quá trình trên là đẳng áp. 

2. Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7 °Œ. Sau khi được đun nóng đẳng áp 
thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/1ít Xác định nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng. 


IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BOYLE VÀ CHARLES LÀ CÁC ĐỊNH LUẬT GẦN ĐÚNG 
Các định luật Boyle và Charles được rút ra từ những thí nghiệm thực hiện trong điều kiện áp 
suất không quá 105 Pa, nhiệt độ không dưới 200 K. 
Các thí nghiệm thực hiện trong điều kiện áp suất rất cao và nhiệt độ rất thấp cho kết quả không 
phù hợp với các định luật trên. 
Để phân biệt khí lí tưởng với khí thực người ta định nghĩa khí lí trởng là khí tuân theo đúng 
các định luật Boyle và Charles. 
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khí lí tưởng và khí thực không lớn ở điều kiện bình thường về án 
suất và nhiệt độ nên người ta vẫn có thể áp dụng các định luật của khí lí tưởng cho khí thực 
nếu không cần độ chính xác cao. 


EM ĐÃ HỌC 
m Định luật Charles: Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì thể tích 
của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó: 
ai = hằng số hay 11, 
T 1 1, 


EM CÓ THỂ 


m Dùng định luật Charles giải thích được các hiện tượng thực tế có liên quan. 


44 


PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI 
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


(5)` Các định luật Boyle và Churles chỉ xác định mối liên hệ giữa hai cặp thông số 

[_ “áp suất - thể tích” và “thế tích - nhiệt độ” của một khối lượng khí xác định. 
Vậy, làm thế nào để xác định được mối liên hệ của cả ba thông số trạng thái của 
một khối lượng khí xác định? 


I. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
1. Phương trình trạng thái của một lượng khí xác định 


ÌF hay dựa vào các định luật Boyle, Charles và Hình 11.1 về 
quá trình chuyển trạng thái của một khối lượng khí xác 
định để lập phương trình dưới đây về mối liên hệ giữa 
ba thông số trạng thái của một khối lượng khí xác định: 


Hình 11.1. Quá trình chuyễn từ 
T trạng thái (1) qua trạng thái trung 
`-.......” n2 ° : ian (1) tới trạng thái (2) của một 
Độ lớn của hãng số trên phụ thuộc vào lượng khí ta xét. : tối He Hà ƒ M5 XU 


DẦU =E =hằng số (11.1) 


Phương trình (11.1) được gọi là phương trình trạng thái của một khối lượng khí lí tưởng 
xác định, thường gọi tắt là phương trình trạng thái của khí lí tưởng. 


1. Hãy lập phương trình 0i5U C ph 
1 # 
Hình 11.1 để chứng tỏ: Quá trình chuyển trạng thái không phụ thuộc cách chuyển trạng 


thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối. 


bằng một cách biến đổi trạng thái khác cách trong 


2. Tại sao không gọi phương trình (11.1) là phương trình trạng thái của chất khí mà lại 
gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng? 


I1. Hãy biểu diễn bằng đồ thị trong hệ toạ độ (p - V) các quá trình chuyển trạng thái vẽ ở 
Hình 11.1. 
2. Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng suy ra hệ thức liên hệ giữa áp suất và nhiệt 
độ tuyệt đối trong quá trình đẳng tích. 


Bài tập ví dụ: 
Một cái bơm chứa 100 cm không khí ở nhiệt độ 27 °€ và áp suất 10° Pa. Tính áp suất của 
không khí trong bơm khi nó bị nén xuống còn 20 cm và tăng nhiệt độ lên đến 39 °Œ. 
Các bước giải: 
1. Xác định tính chất của bài toán: Đây là bài toán mà cả ba thông số của một lượng khí đều thay đối. 
2. Xác định các trạng thái của khí 
Trạng thái 1: p, = 10° Pa; V, = 100 cm; T, = 273 + 27 = 300 K. 
Trạng thái 2: p, = ?; V„ = 20 cmỶ,T, = 273 + 39 = 312 K. 
45 


mm .£Œei- kí Lí rưởnc 


Áp dụng phương trình trạng thái của một khối lượng khí xác định Bà = Du ta CÓ: 
_BWUI, 1ữ-IW-3SI5 3 h 
l3 T ” 50-300 
= 5,2.10° Pa. 


1 2 


2. Phương trình Clapeyron 


Có thế xác định được độ lớn của hằng số trong phương trình trạng thái của một lượng n mol khí 
m : h 
xác định (n = M” với m là khối lượng khí, M là khối lượng mol của lượng khi). 


Trước hết cần xác định độ lớn của hằng số này đối với 1 mol khí. Có thể dựa vào độ lớn của thể 
tích, áp suất và nhiệt độ của 1 mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn để xác định độ lớn của hằng số đối 
với 1 mol khí. 
Một mol của bất kì khí nào ở điều kiện tiêu chuẩn đầu có thể tích V = 22,4.10”3 mỶ; áp suất 
p= 1.013.105 Pa và nhiệt độ T = 273 K. Do đó, phương trình trạng thái của 1 mol khí là: 

pY _ 1013-10 -22,4-107 

JF 273 

R = 8,31 được gọi là hằng số khí lí tưởng và có đơn vị là J/mol.K. 


= d TẠI 


Vì thể tích của n mol khí bằng n thể tích của 1 mol khí ở cùng nhiệt độ và áp suất nên nếu 


phương trình trạng thái của 1 mol khí là _ = R thì phương trình trạng thái của n mol khí là: 


T- nR 
HỆ 


Độ lớn của nR là độ lớn của hằng số mà ta muốn xác định. 
Phương trình trên thường được viết dưới dạng: 

pV =nRT (11.2) 
Phương trình (11.2) là phương trình trạng thái của một lượng n mol khí lí tưởng, cũng 
thường được gọi tắt là phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Nhà vật lí Clapeyron 
(Cla-pây-rông) người Pháp là người lập ra phương trình này nên nó còn được gọi là phương 
trình Clapeyron. 


II. VẬN DỤNG 


4ó 


Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có nhiều ứng dụng thực tế. Nó được dùng vào 
việc nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí như khí cầu, bình đựng khí, 
trang phục lặn, máy điều hoà không khí, máy nén khí,...; nghiên cứu sự thay đổi áp suất và 
thể tích của các lớp khí tồn tại trong các vật liệu để tìm tòi, sản xuất các vật liệu đáp ứng 
được các yêu cầu sử dụng khác nhau. Phương trình này còn được dùng trong việc nghiên 
cứu sự thay đổi áp suất, nhiệt độ, khối lượng riêng của không khí trong khí quyển, tìm hiểu 
quá trình biến đổi khí hậu để dự báo thời tiết,... 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG TEEN 
l 1. Bóng thám không. Bóng thám không được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường 
không khí và thời tiết. Bóng thường được bơm khí hiếm nhẹ hơn không khí, nhờ đó 
có thể bay lên các tầng không khí khác nhau để thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, 
áp suất, tốc độ gió,... 
Người ta muốn chế tạo một bóng thám không có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi bay ở 
tầng khí quyển có áp suất 0,3.10° Pa và nhiệt độ 200 K. Hỏi bán kính của bóng khi vừa bơm 
xong phải bằng bao nhiêu? Biết bóng được bơm ở áp suất 1,02.10° Pa và nhiệt độ 300 K. 
2. Túi khí. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người 
lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. 
Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co 
giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí 
thường chứa chất NaN., khi xe va chạm 
mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến 
của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó 
phân huỷ tạo thành Na và khí N.. Khí N, 
được tạo thành có tác dụng làm phồng túi 
lên, giúp người lái xe không bị va chạm 
trực tiếp vào hệ thống lái (Hình 11.2). 


Hình 11.2. Túi khí trong ô tô khi phông lên 


a) Viết phương trình phân huỷ NaN.,. 

b) Tính lượng chất khí N, được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân huỷ NaN,, biết 
trong túi chứa 100 g NaN, và thể tích mol là 24,0 lít /mol. 

c) Biết thể tích túi khí khi phồng lên có độ lớn tới 48 lít. Bỏ qua thể tích khí có trong túi 
trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân 
huỷ. Tính áp suất của khí N, trong túi khí khi đã phồng lên, biết nhiệt độ là 30 °C. 


EM ĐÃ HỌC 
ể : 5 V : 
m Phương trình trạng thái của một khối lượng khí lí tưởng xác định: n = hằng số. 
Độ lớn của hằng số phụ thuộc vào lượng khí mà ta xét. 
m Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (phương trình Clapeyron): 
pV=nRT 
Trong đó, R là hằng số khí lí tưởng (R = 8,31 J/mol.K); n là số mol khí: 


__ m(Rg) 
M(kg/ mol) 


EM CÓ THỂ / 


Giải thích được một số hiện tượng, thiết bị có liên quan đến phương trình trạng thái của khí lí 
tưởng. Ví dụ: giải thích được cách sử dụng bình oxygen trong y tế, túi khí trên ô tô; tính được 
thể tích, khối lượng, nhiệt độ của chất khí tạo thành trong các phản ứng hoá học. 


47 


ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH 


ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA 
ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ 4 


` Áp suất khí phụ thuộc như thế nào vào những đại lượng đặc trưng sau đây của phân 
tử: khối lượng phân tử, tốc độ chuyến động của phân tử, mật độ phân tủ, lực liên kết 
phân tứ? 


I. ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 


1. Tác dụng của một phân tử khí lên thành bình 


Xét một lượng khí gồm N phân tử chứa trong một bình lập 
phương có cạnh Ï, trong hệ toa độ vuông góc Oxyz (Hình 12.1). 
Một phân tử khối lượng m chuyển động thẳng đều song song 
với trục 0x với tốc độ v từ thành bình EFOH tới va chạm đàn 
hồi và trực diện với thành bình ABCD. Sau khi va chạm, phân 
tử chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ có cùng độ z⁄H D 

lớn v tới thành bình đối diện. Hình 12.1. Phân từ khí gây áp 
suất lên thành bình 


Do độ lớn của vận tốc tức thời và tốc độ tức thời của một 
chuyển động có độ lớn bằng nhau nên động lượng của phân tử trước khi va chạm với thành 
bình có giá trị là + mv, sau khi va chạm với thành bình có giá trị là - mv. Độ biến thiên động 
lượng của phân tứ do va chạm với thành bình ABCD có độ lớn là: 


|Ap| = |- mv - (+ mv)| = |- 2mv| = 2mv. 


——— 


48 


) 


lạ Tại sao có thể coi chuyển động của phân tử khí trước và sau khi va chạm với thành 


bình là chuyến động thắng đều? 
2. Hãy dựa vào tính chất trên của chuyển động phân tử để tính thời gian At giữa hai va 

chạm liên tiếp của một phân tử lên thành bình ABCD theo ï và v. 
Từ đó dùng công thức tính xung lượng của lực trong thời gian At (đã học ở lớp 10) để 
chứng minh: : 

a) Lực do thành bình ABCD tác dụng lên một phân tử khí có giá trị là - ¬ lực do một 

2 
phân tử khí tác dụng lên thành bình ABCD có giá trị là + x 

b) Áp suất do một phân tử khí tác dụng lên thành bình ABCD có giá trị là: D„=Y với 

thể tích lượng khí V = È. 


m 
M4 


Như vậy vận dụng các định luật cơ học Newton vào mô hình khí lí tưởng có thể xác định được 

áp suất của một phân tử khí tác dụng lên thành bình là p_ = =—vỶ, với v là tốc độ chuyển động 
2 H>- „c0. 9y TH W6 Z0 2-f cỗ : Sản, Í 

của phân tử, V là thể tích của lượng khí. 

$) Chú ý về các kí hiệu: 

- Động lượng kí hiệu là p. 

- Áp suất của một lượng khí kí hiệu là p. 


- Áp suất của một phân tử khí kí hiệu là p... 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG TEEN 


2. Tác dụng của N phân tử khí lên thành bình 
Vì số phân tử N vô cùng lớn và các phân tử chuyển động hỗn loạn trong bình nên các hướng Ox, 
Oy và Oz là bình đẳng. Do đó, số phân tử chuyến động theo hướng Ox, từ mặt EFOH sang mặt 
ABCD và ngược lại để gây áp suất lên hai mặt này chỉ bằng ; số phân tử có trong bình 5) 
Vì các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử không bằng nhau, do đó áp 
suất của mỗi phân tử tác dụng lên thành bình cũng không bằng nhau. Trung bình mỗi phân 


Ô. x0E ^ ` ì Ä».„ấ Ẩu Ko 113 + z 
tử tác dụng lên thành bình một áp suất p„ = TM trong đó: 


—T Vj+V2+..TVN 
9 =.= 
N 
Đại lượng này được gọi là “trung bình của các bình phương tốc độ”. 
Từ những lập luận trên ta có thể viết được công thức tính áp suất của khí trong bình tác dụng 
lên thành bình ABCD: 
INm-; 
=—= — — VŸ 
3 SN 


(12.1) 


Trong đó _ là số phân tử có trong một đơn vị thể tích, gọi là mật độ phân tứ. Nếu kí hiệu mật 


2 
1mV 


độ phân tử là u, động năng trung bình của phân tử là E, = và thay E„ vào (12.1) ta được: 


2 
p= HE, (12.2) 


Vì các mặt của hình lập phương là bình đẳng nên áp suất của chất khí tác dụng lên các mặt 
của bình đều như nhau và đều được xác định bằng các hệ thức (12.1), (12.2). 


1. Hãy chứng tỏ hệ thức (12.1) phù hợp với định luật Boyle. 
2. Hệ thức (12.2) cho thấy áp suất chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào mật độ 
phân tử và động năng trung bình của phân tứ. Hãy giải thích tại sao. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ 


) 


=á nh = 
Ỉ Ú Đá bộ VỤNG ĐY — BIẾN VÔ HC! ¬ H Dạ ĐỀN TH Hộ LHỤC: Dự — 


2 [©2 
SIL, 


1. Trong đó N, là 
số Avogadro (N, = Đà 
n 


Vì R vàN, đều là các hằng số có giá trị xác định, nên ta có thế tính được giá trị của hằng số k: 
R 8,31 J/molK 
K=—-=—— TT  — =-13810J/K 
N, 6,02.10”? hạt/mol 
Hằng số k được gọi là hằng số Boltzmamn. 


49 


mm .£Œei- kí Lí rưởnc 


Do đó, động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức: 


`. 
E,= —KT (12.3) 


Từ hệ thức (12.3), ta thấy động năng bất. bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

Từ đó có thể rút ra những hệ quả sau: 

— Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động 
năng trung bình của các phân tử bằng nhau. 

— Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao. 

— VIE, tỉ lệ thuận với T nên người ta có thể coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung 
bình của phân tử theo một đơn vị khác. 


1. Hãy dùng các hệ thức (12.2) và (12.3) để giải thích tại sao áp suất trong quá trình đẳng 
tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

2. Không khí chứa chủ yếu các phân tử khí nitrogen, oxygen và carbon dioxide. Hãy so sánh 
khối lượng, tốc độ trung bình, động năng trung bình của các phân tử khí trên trong một 
phòng có nhiệt độ không đổi. 


EM CÓ BIẾT? 


¬... 
1. Hệthức E = m được thành lập dựa trên mô hình của khí lí tưởng, trong đó phân tử 


được coi là chất điểm, chuyển động của phân tử là chuyển động tịnh tiến. Do đó, động 
năng trung bình trong hệ thức trên được gọi một cách đầy đủ là động năng tịnh tiến 
trung bình. 


Khi phân tử không được coi là chất điểm thì ngoài chuyển động tịnh tiến, phân tử còn 
có thể có chuyển động quay, chuyển động riêng của các nguyên tử trong phân tử, chuyển 
động riêng của các electron trong nguyên tử,... Khi đó cần thiết phải nêu rõ động năng 
trung bình trong biểu thức trên chỉ là động năng của chuyển động tịnh tiến của phân tứ, 
gọi tắt là động năng tịnh tiến trung bình. 


.. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử có độ lớn bằng tổng động năng tịnh tiến của 
các phân tử chia cho số phân tử. 


#W r3 đà Wà 


SÖ 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG 


Căn bậc hai của v? là v|v?, độ lớn của đại lượng này không phải là trung bình cộng của các 


tốc độ của phân tử, nghĩa là không phải là tốc độ trung bình của các phân tử. Nó được gọi là 
tốc độ căn quân phương của phân tử. 


EM ĐÃ HỌC 7 


: SA l = ẨÔ= 
m. Áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử: p = 2UmVỶ = „H bệ 


ÀÍ. = : 
Trong đó H là mật độ phân tử khí (H = —), v7 là trung bình cúa các bình phương tốc 
độ phân tử. bà 


= 


m Liên hệ giữa động năng trung bình của phân tử và nhiệt độ: E„ = ~ kĩ. 


lo 


Trong đó k là hằng số Boltzmamn: k= 1,38.10-3 J/K. 


EM CÓ THẾ / 


m Giải thích được một số hiện tượng có liên quan đến áp suất theo mô hình phân tử. 
Ví dụ, tại sao trong quá trình đẳng tích áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ, trong quá trình 
đẳng nhiệt áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích,... 


S] 


BÀI TẬP VỀ KHÍ LÍ TƯỞNG 


ì “ „2 F. ` ˆ ") .é Z 2 ⁄#ƑỨý ? ` »" ` ~ ˆ 
t7 Đếgiải các bài tập về sự chuyến trạng thái của khí lí tưởng thì cần dùng những công 
thức nào? Nêu rõ ý nghĩa và cách dùng của từng công thức. 


I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ KHÍ LÍ TƯỞNG 


Phần khí lí tưởng bao gồm bốn nội dung chính: Mô hình động học phân tử chất khí, phương 
trình trạng thái của khí lí tưởng, áp suất khí theo mô hình động học phân tử và động năng 
phân tử 


1. Lưu ý khi giải bài tập định tính 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng mô hình khí lí tưởng và mối quan hệ giữa các thông 
số trạng thái (p, V, T) để giải thích các hiện tượng, ứng dụng thực tế có liên quan. Khi giải các 
bài tập này cần lưu ý đến điều kiện về khối lượng khí xác định. 


2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng 


Các bài tập định lượng chủ yếu là các bài tập về sự chuyển trạng thái của khí lí tưởng. 
Việc giải các bài tập này thường được tiến hành theo ba bước chính sau đây: 


1. Xác định lượng khí có thay đổi hay không, có biết khối lượng, khối lượng mol hoặc số mol 
của lượng khí hay không. 


2. Xác định trạng thái đầu, trạng thái cuối và quá trình chuyển trạng thái của lượng khí. 


3. Xác định các thông số đặc trưng cho lượng khí trong từng trạng thái như thể tích, áp suất, 
nhiệt độ, khối lượng, khối lượng mol, số mol. 


Dựa vào kết quả của ba bước trên để lựa chọn các hệ thức thích hợp cho việc giải bài tập. 


3. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm 


Các bài tập thí nghiệm về chất khí thường tập trung vào yêu cầu xử lí số liệu đã cho từ thí 
nghiệm, biểu diễn bằng đồ thị mối quan hệ giữa các đại lượng p, V,T trong các hệ trục tọa độ 
khác nhau để rút ra những kết luận cần thiết, trả lời các câu hỏi của đề bài. 


II. BÀI TẬP VÍ DỤ 


92 


1. Một bình hình trụ dung tích 8 lít, đặt thẳng đứng, đậy kín bằng một nắp khối lượng 2 kg, 
đường kính 20 cm. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 100°C và áp suất bằng áp suất khí quyển 
10° Pa. Khi nhiệt độ trong bình giảm còn 20 °€ thì: 


a) áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? 


b) muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s?. 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỜNG TEEN 


Giải 
a) Khí trong bình có khối lượng và thể tích không đổi. 
- Trạng thái 1:V,=8L;T, = 373 K;p, = 10° Pa = 1,0.10° Pa. 
Trạng thái 2: V, = 8L; T, = 293 K; p, =? 
— Vì quá trình chuyển trạng thái là đẳng tích nên: 
HÌ 
EL~ E2 —p, =2 = 7,86.104 Pa s 7,9.101 Pa. 
đ 1, : dạ 
b) Muốn mở được nắp bình cần tác dụng vào nắp một lực tối thiểu để cùng với áp lực bên 
trong bình thắng trọng lực của nắp và áp lực của không khí bên ngoài: 
An md? 
F + p,Š = mg + p,Š, với § = x1. 
F=692N. 


2. Hình 13.1 vẽ đường biểu diễn hai quá trình đẳng nhiệt p(Pa) 
của một lượng khí lí tướng ở hai nhiệt độ T,, T, trong hệ 
toạ độ (p, V). Hãy nêu cách so sánh T, và T.. 
Giải 
- TừM vẽ đường đẳng áp MC. Từ giao điểm của MC với hai 
đường đẳng nhiệt, kẻ đường vuông góc với trục OV ta sẽ T; 
được hai điểm V, và V, (Hình 13.2). 1 


- Hình 13.2 cho thấy: V, < V,, vì quá trình chuyển từ trạng 


thái 1 sang trạng thái 2 là đẳng áp, suy ra T, < T,. p(Pa) KỈ đốn 


3. Một bình kín có thể tích không đổi chứa một khối lượng 
khí m = 1,00 kg ở áp suất p, = 10” Pa. Lấy ở bình ra một 
lượng khí cho tới khi áp suất của khí còn lại trong bình là 
p; = 2,5.105 Pa. Tính khối lượng khí được lấy ra khỏi M ` ; ẽ 
bình, biết nhiệt độ khí không đổi. ị 


Giải 


Lượng khí trong bài tập này có khối lượng đã biết và thay 
đổi khi chuyển trạng thái. : 
Hình 13.2 
Trong quá trình chuyển trạng thái có hai thông số không 
đổi là thể tích V và nhiệt độ T. 
- Lượng khí ban đầu m, = 1,00 kg có: V, =V;T, =T; p, = 10” Pa. 
Lượng khí còn lại m, = (m,- Am) có: V„ =V; TT, = T; p, = 2,5.105 Pa. 


-_ Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng cho hai lượng khí trên: 


n 
Đ/V, = n,RT, = ĐịŸ, = Tu TH (1) 
HH; 
p,V,= n,RT, >p,V,= PP RT, (2) 
Ta có: Am = m, — m, (3) 


Thay các giá trị đã biết vào (1), (2) và (3) tính được: Am = 0,75 kg. 
S3 


CHƯƠNG II - KHÍ LÍ TƯỞNG 


@ } 
lim. 7c cac ốc. 


2. Hãy dùng phương trình _ = hằng số để giải Bài tập ví dụ 3. 


III. BÀI TẬP VẬN DỤNG 


1. Một lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích 2 m3. Nếu nén đẳng nhiệt lượng khí này 
tới áp suất 5.10° Pa thì thể tích của lượng khí sẽ là 


A. 10 mẻ. B. 1 mẻ. C. 0,4 mở. D.4m. 


2. Một bóng thám không có các bộ phận chính như mô tả 
ở Hình 13.3. 


a) Tại sao vỏ bóng phải được làm bằng chất liệu đàn hồi? 


b) Tại sao để bóng bay lên, người ta phải bơm vào bóng 
một loại khí có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí? 


c) Bóng thám không thường chỉ bay lên tới độ cao khoảng 


từ 30 km đến 40 km là bị vỡ. Tại sao bóng bị vỡ? 
Hộp đựng 
3. Một bình dung tích 40 dm? chứa 3,96 kg khí oxygen. thiết bị đo 


Hỏi ở nhiệt độ nào thì bình có thể bị vỡ, biết bình chỉ 
chịu được áp suất không quá 60 atm. Lấy khối lượng 
riêng của oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,43 kg/mẻ. 


4. Một bình chứa một chất khí được nén ở nhiệt độ 27 °C 
và áp suất 40 atm. Nếu nhiệt độ của khí giảm xuống 
còn 12°€ và một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình thì p(Pa) 
áp suất khí sẽ bằng bao nhiêu? 


Hình 13.3. Bóng thám không 


5. Hình 13.4 vẽ đường biểu diễn bốn quá trình chuyển 
trạng thái liên tiếp của một lượng khí trong hệ toạ độ 
(p,T):(1 2); (2> 3); (3 > #); (4— 1). Hãy chứng tỏ 
rằng chỉ có một trong bốn quá trình trên là đẳng tích. o 


Hình 13.4 


EM ĐÃ HỌC } 


m Cách giải các bài tập về khí lí tưởng. 


EM CÓ THỂ _J 


m Vận dụng được các phương trình trạng thái của khí lí tưởng để giải các bài tập có 
liên quan. 


54 


CHƯơNG ÏlÏ] 


Từ trường được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghiệp, 
nông nghiệp, kĩ thuật, điện tử,... Kiến thức nào về từ trường đã làm cơ sở cho những 
ứng dụng này? 


14 NUẬI..)- 


Ta đã biết nam châm và dòng điện đều tác dụng lực lên kim nam châm. Vậy xung quanh 
dòng điện có tồn tại từ trường không? Tính chất cơ bản của từ trường là gì? Từ trường 
được biếu diễn như thế nào? 


I. TƯƠNG TÁC TỪ 


Nam 


Năm Hình 14.2. Thí nghiệm của 
Oersfed (Ơ-xtét) về tương tác 
giữa dòng điện và kim nam châm 
Hình 14.1. Thí nghiệm về tương tác giữa nam châm với kim nam châm 
a) Kim nam châm tự do : 
b) Khi hai cực cùng tên lại gân nhau 
c) Khi hai cực khác tên lại gần nhau 


@) 

lRfi Khi đưa hai cực cùng tên hay khác tên của một 
nam châm thẳng và kim nam châm lại gần nhau 
(Hình 14.1) thì chúng đẩy nhau hay hút nhau? 

2. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn ta thấy kim 
nam châm lệch một góc so với phương ban đầu 
(Hình 14.2). Dự đoán điều gì xảy ra nếu ta đổi chiều 
dòng điện chạy qua dây dẫn. Trong thí nghiệm này, 
kim nam châm có tác dụng lực lên dòng điện không? 

3. Khi cho dòng điện chạy qua hai tấm kim loại mỏng, 
nhẹ như ở Hình 14.3, ta thấy hai tấm kim loại đẩy 
nhau. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra nếu dòng 


ˆa Sai ẫ Mag cà Hình 14.3. Thí nghiệm tương tác 
điện qua hai tấm kim loại cùng chiều. giữa hai dòng điện 


Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm và giữa dòng điện 
với đòng điện đều gọi là tương tác từ. Lực tương tác trong các trường hợp đó gọi là lực từ. 


II. TỪ TRƯỜNG 

1. Khái niệm từ trường 
Các thí nghiệm ở trên cho thấy khi kim nam châm đặt gần một nam châm hay một dòng điện, 
thì có lực từ tác dụng lên kim nam châm. Ta nói, xung quanh nam châm, xung quanh dòng 
điện có từ trường. 


ĐÓ 


CHƯƠNG III~ TỪ TRƯỜNG —. —= 


Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại 
xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thế là sự xuất hiện của lực từ tác dụng 
lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó. 


Hãy mô tả một thí nghiệm khảo sát lực từ do nam châm tác dụng lên dòng điện. 


2. Tính chất cơ bản của từ trường 
Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng 
điện đặt trong nó. Nhờ tính chất này người ta dùng kim nam châm, gọi là nam châm thử để 
phát hiện sự tồn tại của từ trường. 
3. Cảm ứng từ 
-_ Để đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực người ta đưa vào một đại lượng vectơ 
gọi là cảm ứng từ, kí hiệu là B. Khi nam châm thử nằm cân bằng ở các điểm khác nhau 
trong từ trường thì nói chung nó định hướng theo các phương khác nhau. Điều đó gợi ý 
rằng có thể coi phương của nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường là 
phương của vectơ cảm ứng từ B của từ trường tại điểm đó. Người ta quy ước lấy chiều từ 
cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử là chiều của vectơ cảm ứng từ B. 
—_ Ta thừa nhận rằng lực từ tác dụng lên một dòng điện (đoạn dây dẫn có dòng điện chạy 
qua) hay một nam châm đặt trong từ trường ở điểm nào lớn hơn thì cảm ứng từ tại điểm 
đó lớn hơn. Độ lớn của cảm ứng từ B được xác định ở bài sau (xem Bài 15). 


-_ Từ trường đều là từ trường có cảm ứng từ B tại mọi điểm đều bằng nhau. 


III. ĐƯỜNG SỨC TỪ 
1. Từ phổ 


Để có thể thấy hình ảnh trực quan của từ trường, ta sử 
dụng các mạt sắt mịn. Các mạt sắt mịn đặt trong từ trường 
bị nhiễm từ khiến chúng trở thành các nam châm thử. 


Thí nghiệm 1 

Chuẩn bị: 

- Hộp nhựa có một mặt trong suốt, bên trong chứa 
dầu và mạt sắt mịn. 

-_ Nam châm thẳng. 

- Nam châm hình chữ U. 

Tiến hành: 

- Lắc nhẹ hộp nhựa sao cho các mạt sắt phân bố đều. 
Đặt hộp nhựa trên mặt phẳng nằm ngang, mặt trong 
suốt hướng lên trên. 

- . Đặt nhẹ nhàng thanh nam châm thẳng lên trên mặt 
trong suốt của hộp nhựa rồi gõ nhẹ. Quan sát hình 
ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa 


Hình 14.4. Hình ảnh các mạt sắt 
phân bô xung quanh 
(Hình 14.4a). nam châm thẳng 


57 


mm £t6eli - TỪ rnườnAc 


-_ Nhấc thanh nam châm thẳng lên khỏi mặt hộp nhựa. Lắc nhẹ hộp nhựa cho các mạt 
sắt phân bố đều trở lại. Tiếp tục đặt nhẹ nhàng hai thanh nam châm thẳng lên trên 
mặt trong suốt của hộp nhựa (sao cho hai cực trái dấu của hai thanh nam châm thẳng 
gần nhau) rồi gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa 
(Hình 14.4b). 

—. Thực hiện tương tự như trên nhưng cho hai cực cùng tên ////8/ZZ=SSSSS)NMI 
của hai thanh nam châm gần nhau. Quan sát hình ảnh 
mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa (Hình 14.4c). 

-_ Tiến hành thí nghiệm tương tự đối với nam châm hình 
chữ U (Hình 14.5). 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nhận xét hình ảnh sự phân bố mạt sắt ở khoảng giữa 
của hai nam châm thẳng Hình 14.4b và ở khoảng giữa ^ Sêh lên cà Ko m 

z R Z c Š Hình 14.5. Hình ảnh các mạt sắt 
của hai nam châm thăng Hình 14.4c. phân bô xung quanh nam châm 

2. Nhận xét về hình ảnh sự phân bố mạt sắt ở giữa hai cực hình chữ U 
của nam châm hình chữ U. Từ đó có thể rút ra kết luận 
gì về từ trường trong khoảng giữa hai cực của nam châm hình chữ U. 


S8 


Thí nghiệm 2 

Chuẩn bị: 

— Hộp nhựa có một mặt trong suốt, bên trong chứa dầu 
và mạt sắt mịn. 

- _ Ống dây gắn với hộp nhựa. 


/8jP:\\ 


“5h Hình 14.6. Hình ảnh các mạt sắt 
— Nguôn điện một chiều. phân bó bên trong và bên ngoài 


Tiến hành: Ông dây mang dòng điện 
- Lắc nhẹ hộp nhựa có gắn ống dây sao cho các mạt sắt cuỜNG 
phân bố đầu ở bền ngoài và bên trong lòng ống dây. 

— Cho dòng điện chạy qua ống dây. 

— Gõ nhẹ vào hộp nhựa để các mạt sắt phân bố ốn định 
(Hình 14.6). 

Tiến hành thí nghiệm tương tự với dây dẫn thẳng ta thu 

được hình ảnh như Hình 14.7. 

Thực hiện các yêu cầu sau: 


SA Ai 


1. Mô tả hình ảnh sự phân bố mạt sắt phân bố xung quanh 


Š sẠ # phân bô xung quanh 
dòng điện thẳng. dòng điện thẳng 


Nhận xét về hình ảnh sự phân bố mạt sắt bên trong ống dây và bên ngoài ống dây. 


3. So sánh hình ảnh và sự phân bố mạt sắt ở bên ngoài ống dây với hình ảnh đường sức từ 
của nam châm thẳng. 


Hình ảnh những đường tạo ra bởi các mạt sắt trong các thí nghiệm trên được gọi là từ phố. 
Từ phổ cho ta thấy hình ảnh trực quan của từ trường. 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG 


2. Đường sức từ 


Để biểu diễn về mặt hình học của từ trường trong không gian, người ta đưa ra khái niệm 
đường sức từ. 


Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó 
. Ấ> ... ` Z. ” 2 z. ` . . sói là 2 ` z ` ` 
tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cắm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là 


& 


." 2 2 x ` 
chiều của vectơ cắm ứng từ. 


a) Đường súc từ của nam châm thẳng 


1 
c3 
b) Đường sức từ của nam c) Đường sức từ của dòng đ) Đường sức từ của dòng điện 
châm hình chữ U điện thăng chạy trong ông dây 


Hình 14.8. Đường súc từ 


Đường sức từ vẽ trong Hình 14.8 tương ứng với các từ phổ 
của nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, của dòng điện 
thẳng và dòng điện chạy qua ống dây. 

Đối với nam châm, các đường sức từ ở ngoài nam châm có 
chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam. 


-_ Các đặc điểm của đường sức từ: 


+ Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một „. „= 
đưè Mn." xxx. sa... Đường sức từ 
ường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi. 

+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín. 

+ Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ 
ở đó vẽ dày hơn, nơi nào từ trường yếu hơn thì các 
đường sức từ vẽ thưa hơn. 

Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ, ta biết được chiều 
của đường sức từ (Hình 14.8). Ta cũng có thể xác định chiều 
của đường sức từ theo quy tắc nắm bàn tay phải như sau: 

+ „ với dòng điện Hung; Giơ ngón cái sen bàn f3Y — Hình 14.9. Quy tắc nắm bàn tay 
phải hướng theo chiều dòng điện, khum bốn ngón tay phải đối với dòng điện thẳng 
kia xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến bốn 
ngón tay đó là chiều của đường súc từ (Hình 14.9). 


S9 


CHƯƠNG III - TỪ TRƯỜNG 


+ Đối với dòng điện tròn và ống dây: 
Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ 
tay đến các ngón tay trùng với chiều 
dòng điện chạy qua các vòng dây thì 
chiều ngón tay cái choãi ra chỉ chiều Đường sức từ 
của đường sức từ (Hình 14.10). 


Hình 14.10. Quy tắc nắm bàn tay phải đối với 
dòng điện tròn 


"— 
Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt 
phẳng vuông góc với dòng điện thẳng. 
Khi cân bằng, kim nam châm nằm ở vị trí 
như Hình 14.11. Hãy xác định chiều của 
dòng điện chạy qua dây dẫn. 


Hình 14.11. Kim nam châm đặt trong từ trường 
của dây dân thăng mang dòng điện 


m Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng vật chất tôn 


tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực 
từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó. 


m Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến 
với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của 
đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ. 


m Giải thích được nguyên tắc hoạt động của la bàn. 


m Nêu được ứng dụng của nam châm trong cuộc sống như tàu đệm từ, nam châm điện. 


é0 


LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN 


MANG DÒNG ĐIỆN. CẢM ỨNG TỪ 


Tĩnh chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng 
điện đặt trong từ trường đó. Vậy lực từ có đặc điểm như thế nào? 


I. THÍ NGHIỆM VỀ LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN 
Để khảo sát lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện người ta sử dụng thiết bị như Hình 15.1. 


@ "".v. 


Thí nghiệm 

Chuẩn bị: Thiết bị thí nghiệm gồm: 

- Hộp gỗ có gắn các thiết bị dưới đây: 
+ Nam châm điện có gắn hai tấm 

thép (1). 
+ Đồn cân (2) có gắn gia trọng (3) và 
khớp nối với khung dây dẫn (4). 
+ Haiampekếcógióihanđo2A(B),(6} 
+ Hai biến trở xoay 100 0 -2 A (7). Hình 15.1. Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng từ 
+ Hai công tắc dùng để đảo chiều dòng điện qua nam châm điện và khung dây (8), (9). 

- Khung dây n = 200 vòng có chiều dài một cạnh ! = 10 em (10). 

-_ Lực kế có giới hạn đo 0,5 N (11). 

- Đèn chỉ hướng từ trường trong lòng nam châm điện (12). 

- Nguồn điện một chiều, điện áp 12 V (13) và các dây nối. 

Tiến hành: 

-_ Nối hai cực của nguồn điện DC với hai chốt cắm trên hộp gỗ. Cắm khung dây vào khớp 
nối trên đòn cân, sao cho cạnh dưới của khung dây nằm trong từ trường của nam châm. 

- Đóng công tắc điện. 

Thực hiện các yêu cầu squ: 

1. Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra với khung dây. 

2. Quan sát đèn chỉ hướng từ trường trong lòng nam châm điện, các cực của nguồn điện nối với khung 
dây, chiều chuyển động của khung dây; từ đó xác định chiều của cảm ứng từ bên tronglòng nam châm 
điện, chiều dòng điện và chiều củalực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện [trong từ trường. 

3.. Dự đoán hiện tượng xảy ra nếu đổi chiều dòng điện chạy qua nam châm điện hoặc khung dây. 

4. Đề xuất cách xác định chiều của lực từ. 


Từ kết quả thí nghiệm và nhiều thí nghiệm khác 

cũng cho thấy: 

— Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua đoạn 
dây dẫn đặt trong từ trường thì xuất hiện lực từ 


F tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. 


- Lựctừ È có phương vuông góc với đoạn dây dẫn 


mang dòng điện đặt trong từ trường và vuông — Hình 15.2. Phương chiều của lực từ F tác 
23D x .... dụng lên đoạn dây dân mang dòng điện I đặt 
góc với đường sức từ (Hình 15.2). trong từ trường của nam châm chữ U 


ó] 


m2 Œ6eli - TỪ rnườnc 


Chiều của lực từ được xác định theo quy tắc bàn tay trái: 
Đặt bàn tay trái sao cho vectơ cảm ứng từ B hướng vào lòng 
bàn tay, chiều từ cổ tay đến cúc ngón tay trùng với chiều 
dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ 
F tác dụng lên dòng điện (Hình 15.3). 


?) 


Sử dụng quy tắc bàn tay trái để kiểm chứng chiều của lš9 3. (tình EUnBd2 giết 
`. Ạ : › ì .3. vẽ m 
lực từ tác dụng lên thanh kim loại M,M, trong Hình 15.2. HN băn tay trái k 


Ba dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường như Hình 15.4. 


1. Hãy xác định phương và chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn ở Hình 15.4a, 15.4b. 


2. Trong trường hợp Hình 15.4c, có lực từ tác dụng lên dây dẫn không? Dự đoán lực từ còn phụ 
thuộc vào yếu tổ nào khác? 


Từ trường Tử trường Từ trường Quy ước: 
Chiêu dòng điện hướng 
vuông góc từ ngoài vào 
— “——._.. ¡Á 
I Dòng điện Dòng điện ——>————— trong trang giấy. 
x1. ——————. Chiêu dòng điện hướng 
| 
„..ẽ vuông góc từ trong ra 
Dòng điện ngoài trang giây. 
8) b) €) 


Hình 15.4. Dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường 


II. ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ 
1. Biểu thức 


Gọi góc ơ là góc hợp bởi dòng điện I (đoạn 
dây dẫn L mang dòng điện đặt trong từ 
trường) và đường sức từ (Hình 15.5). 


Tiếp tục tiến hành thí nghiệm như mô tả 
ở mục I. Trong đó, lần lượt cho L, I và góc 
ơ thay đổi, các kết quả cho thấy thương số 

EE : 3 : 
tương ứng L1 và + ng đều là các hằng số. Nghĩa là độ lớn của lực từ F tác dụng lên đoạn 
dây dẫn mang dòng điện tỉ lệ với chiều dài L của đoạn dây dẫn, tỉ lệ với cường độ dòng điện I 


Hình 15.5. Đoạn dây dẫn mang dòng điện hợp với 
vectơ cảm ứng từ B một góc ơ 


: ¬: : 
chạy qua đoạn dây và tỉ lệ với sindœ. Nói cách khác thì thương số Trenda có giá trị không đổi. 
sinœ 


Do đó, với một nam châm nhất định có thể lấy thương số này làm đại lượng đặc trưng cho từ 
trường về phương điện tác dụng lực. Người ta gọi thương số này là độ lớn của cảm ứng từ 
của từ trường tại vị trí khảo sát, kí hiệu là B. 

để 


5= (15.1) 


42 1L sinœ 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG GEN 


Từ công thức (15.1), ta có thể rút ra: 
F=BlLsinœ (15.2) 
Trong đó: B là cảm ứng từ; 
I là cường độ dòng điện; 
L chiều dài đoạn dây mang dòng điện đặt trong từ trường; 
ơ là góc hợp bởi đoạn dây mang dòng điện và vectơ cảm ứng từ B. 


Công thức (15.2) là công thức của định luật Am-pe về lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang 
dòng điện đặt trong từ trường đều. 


2. Đơn vị 
Trong hệ SI, đơn vị cảm ứng từ là tesla (T). 
Một tesla (1 T) là độ lớn cảm ứng từ của một từ trường đều mà khi ta đặt vào trong nó một 
dòng điện thẳng có cường độ 1 ampe vuông góc với các đường sức từ thì mỗi mét dài của 
dòng điện chịu tác dụng của một lực từ bằng 1 niutơn. 
Trong công thức (15.1), F đo bằng niutơn (N), I đo bằng ampe (A) và L đo bằng mét (m). 


Vì 1N =1 kg.m.s” nên 1 T = 1 N/A.m = 1 kg/A.s” = 1 kg.A"1.s”Z. 
— 

1. Xét một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài L = 1 m, có dòng điện I = 3 A chạy qua được đặt 
trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.102 T. Hãy xác định độ lớn của lực từ tác dụng 
lên đoạn dây dẫn mang dòng điện nếu phương của dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ 
một góc 60°. 

2. Một dây dẫn dài 50 cm có dòng điện chạy qua được đặt vuông góc với từ trường có độ 
lớn cảm ứng từ là 5 mT. 

a) Nếu có 10'% electron chạy qua dây dẫn trong mỗi giây thì cường độ dòng điện chạy 
qua dây dẫn bằng bao nhiêu? (Cho biết độ lớn điện tích electron là |e| = 1,60-10”1°Œ). 
b) Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn. 


II. THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ 

1. Mục đích thí nghiệm 
Xác định độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều. 

2. Dụng cụ thí nghiệm 
Dụng cụ thí nghiệm như Hình 15.1. 

3. Thiết kế phương án thí nghiệm 

© 

° Từ công thức (15.1), hãy cho biết để xác định cảm ứng từ thì cần đo các đại lượng nào? 
b) Nên đặt góc œ bằng bao nhiêu? Tại sao? 


c) Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm để đo được cảm ứng từ của nam châm điện. 


ó3 


mm £2Œ6eli - TỪ rnườnc 


4. Tiến hành thí nghiệm 

a) Treo khung dây vào đầu đòn cân. 

b) Điều chỉnh khung dây vuông góc với vectơ 
cảm ứng từ của nam châm điện (œ = 909). 

c) Điều chỉnh gia trọng và dây căng lực kế để 
lực kế đo được lực từ. 

đ) Bật công tắc nguồn điện. Điều chỉnh cường 
độ dòng điện qua nam châm điện ở mức 
ban đầu 0,1 A. Xác định giá trị của lực từ F 
qua lực kế. 


e) Thay đổi giá trị cường độ dòng điện qua 


Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm đo cảm 
ứng từ của nam châm điện. Trường hợp 
œ = 90%; chiều dài dây dẫn đặt trong từ 
trường nam châm L= nÏ = 20 (m) 


Lần thí F 
am I(A) F(N Mr 


1 0,1 0,02 0,010 
2 0,2 0,05 0,013 
Sj 0,3 0,07 0,012 
th 0,4 0,09 0,011 


khung dây mỗi lần tăng lên 0,1 A. Đọc giá trị cường độ dòng điện I qua khung dây và xác 
định giá trị lực từ F qua lực kế, ghi kết quả vào vở như ví dụ ở Bảng 15.1. 


ø) Đánh dấu các điểm thực nghiệm lên hệ trục toạ độ và vẽ đường thẳng đi gần nhất các 


điểm thực nghiệm (tham khảo Hình 15.6). 


F(N) 
0,10 
0,09 
0,08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0,00 


0 0,01 0,10 015 020 0,225 0,30 0,35 0,40 045 0,50 l(A) 


Hình 15.6. Đồ thị quan hệ F và I 


5. Kết quả thí nghiệm 


© 


— Tính _ và điền vào bảng như ví dụ minh hoạ ở Bảng 15.1. 


—_ Tính giá trị trung bình, sai số phép đo độ lớn cảm ứng từ B của từ trường nam châm. 


Nhận xét và đánh giá kết quá thí nghiệm: 


Nhận xét về nguyên nhân gây ra sai số của phép đo và đề ra giải pháp để giảm sai số đó. 


éA 


CHƯƠNG lII- TỪ TRƯỜNG GEN 


m Lực từ Ƒ tác dụng lên đoạn dây dẫn dài L mang dòng điện có cường độ I, đặt trong từ 
trường đều có cảm ứng từ B có: 


Điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây mang dòng điện; 


Phương vuông góc với I và B; 


Chiều tuân theo theo quy tắc bàn tay trái; 
—_ Độ lớn: F = BILsinơ. 
m Vectơ cảm ứng từ B của từ trường tại một điểm: 
— Có phương trùng với phương của nam châm thử đặt tại điểm đó. 


—_ Có chiều đi từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử đặt tại điểm đó. 


— Có độlớnB= 


ILsinơˆ 
m Cách xác định độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều bằng thiết bị thí nghiệm. 


EM CÓTHỂ 2 


m Giải thích được nguyên tắc hoạt động của tàu đệm từ. 


EM CO BIẾT? TÀU ĐỆM TỪ 


Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường, tàu vận hành rất êm, 
không rung lắc và không gây ra nhiều tiếng ồn như tàu truyền thống. 
Tàu sử dụng cơ chế nâng, đẩy và dẫn lái để khi di chuyển với tốc độ cao mà tàu không bị 


bay ra khỏi bề mặt đường ray. 
8 NÑ 


Cơ chế đấy: Khi từ trường của các 
nam châm điện đặt ở hai bên thành 
đường ray tương tác với từ trường 


+ ^ se # v ^ N 8 
của nam châm siêu dẫn đặt trên 


thành tàu sẽ sinh ra lực đấy tàu -. 
hướng về phía trước (Hình 15.7). Hình 15.7. Cơ chỗ đây 
Cơ chế nâng: Cơ chế này tương tự như cơ chế đẩy nhưng 
với mục đích nâng tàu lên. Bánh xe sẽ được nâng lên khi U 
tàu đạt tới tốc độ tới hạn. Ở tốc độ tới hạn, lực từ lúc này LJ 
đủ lớn để nâng tàu lướt trên đường ray (Hình 15.8). 


Hệ thống dẫn lái: Bằng cách sử dụng tính chất của nam 
châm, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau, hệ 
thống lái có nhiệm vụ giúp tàu cân bằng, ổn định tàu với Hình 15.8. Cơ chế nâng 
đường ray khi di chuyển. 


£#—_——x—À 


ó5 


_ 6 TỪ THÔNG. HIỆN TƯỢNG 
.”k CAM ỨNG ĐIỆN TỪ 


_—. 


Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây 
dẫn đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hãy cho biết có những cách nào làm cho số đường 
sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên? 


I. TỪ THÔNG 


Xét một vòng dây dẫn kín (€) có diện tích 5, được 

đặt trong từ trường đều B. Vẽ vectơ đơn vị pháp 

tuyến ñ của S. Chiều của ñ có thể chọn tuỳ ý. Góc xZ%Ì 
hợp thành bởi B và ñ kí hiệu là œ (Hình 16.1). B 
Ta đặt: ® = BScosơ (16.1) 

Đại lượng ® gọi là từ thông qua diện tích S. 


2 


Đơn vị của từ thông trong hệ ST là vêbe (weber), 
kí hiệu Wb. Hình 16.1. Mó tả đường sức từ xuyên qua 
Ta cỏ: 1 Wh = 1 Tử. diện tích S giới hạn bởi vòng dây dân kín (C) 
Khi cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây thì œ = 0, ta có: cos œ = 1. Nếu vòng 
dây có diện tích là 1 m”, theo biểu thức (16.1), ta có trị số của từ thông bằng độ lớn của cảm 
ứng từ. 

Trong trường hợp này, từ thông qua một đơn vị diện tích của vòng dây trong từ trường có 
vectơ pháp tuyến của vòng dây đặt song song với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn bằng độ lớn 
cảm ứng từ B. Do đó, từ thông có thể diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó. 


———— ———ềẽ “—————————————————— 
" 
`w — — 
‹«) B B 
n 
——_—_ 
Hình 16.2. Các đường sức từ xuyên qua Hình 16.3. Các đường sức từ xuyên qua 
diện tích giới hạn bởi khung dây trong diện tích giới hạn bởi khung dây trong 
trường hợp góc ơ là góc nhọn trường hợp góc ơ là góc tù 


\ 


l ` 


Từ biểu thức (16.1) hãy cho biết trong trường hợp nào thì từ thông qua vòng dây diện tích S 
giới hạn bởi dẫn kín (C) có trị số bằng 0, có trị số dương, trị số âm. 


óó 


CHƯƠNG III— TỪ TRƯỜNG 


© 


Để làm từ thông biến thiên, có thể biến đổi từng đại lượng B, S, ơ trong biểu thức (16.1). Hãy 
đề xuất các cách có thể làm biến thiên từ thông qua tiết diện khung dây dẫn mềm nỗi với 
điện kế thành mạch kín trong các trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Khung dây dẫn đặt cạnh nam châm vĩnh cửu (Hình 16.4). 

Trường hợp 2: Khung dây dẫn đặt cạnh nam châm điện (Hình 16.5). 


3|; 


R 


Hình 16.4. Khung dây dẫn kín và Hình 16.5. Khung dây dẫn kín và 
nam châm vĩnh cửu nam châm điện 


Á) Nếu dòng điện đi vào chốt G, và ra chốt (-) thì kim điện kế lệch về phía (+) (lệch sang 
phải); ngược lại, kim điện kế lệch về phía (-) (lệch sang trái). 


^ L2 - ^ ¬ 
II. HIẾN TƯỢNG CÂM ỨNG ĐIỆN TỪ 
Ở lớp 9, ta đã biết khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì 
trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện dòng điện cảm ứng và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm 
ứng này gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 


Từ các cách làm biến thiên từ thông qua cuộn dây dẫn kín, hãy đề xuất một số phương án 
thí nghiệm minh hoạ hiện tượng cảm ứng điện từ. 


Thí nghiệm 1 
Chuẩn bị: Nam châm (1), cuộn dây (2), điện 
kế (3) và các dây dẫn. 
Tiển hành: 
—_ Bố trí thí nghiệm như Hình 16.6 và điều 
chỉnh kim điện kế chỉ đúng vạch số 0. 
- Quan sát chiều lệch của kim điện kế 2 
trong các trường hợp sau: ị __—_—_“ 
+ Dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại ă q) 
gần cuộn dây. 


Hình 16.6. Thí nghiệm với nam châm và cuộn 


+ Dịch chuyển cực Bắc của nam châm raxa dây dẫn 


cuộn dây. 


ó7 


l 


HƯƠNG III - TỪ TRƯỜNG 


Từ kết quả thí nghiệm quan sát được, thực hiện các yêu cầu sau: 


1. Khi nào kim điện kế dịch chuyển? Kim điện kế lệch khỏi vạch 0 chứng tỏ điều gì? 

2. Giải thích sự biến thiền từ thông qua cuộn dây trong các trường hợp trền. 

3. Nhận xét về mối liên hệ giữa sự biến thiên của từ thông qua cuộn dây với sự xuất hiện 
của dòng điện cảm ứng trong cuộn dây đó. 


© 


'Thí nghiệm 2 

Chuẩn bị: 
Nam châm điện (1), cuộn dây (2), điện kế (3), 
khoá K (4), nguồn điện (5), biến trở (6) và 
các dây dân. 

Tiến hành: 

—_ Lắp mạch điện như Hình 16.7 và điều chỉnh 
kim điện kế chỉ đúng vạch số 0. 


— Quan sát kim điện kế khi đóng hoặc ngắt 
khoá K. Hình 16.7. Thí nghiệm với nam châm điện và 

- Đóng khoá K rồi di chuyển con chạy trên cuộn dây dẫn 
biến trở sang trái hoặc sang phải. Quan sát kim điện kế. 

Từ kết quả thí nghiệm quan sát được, thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Khi đóng, ngắt khoá K hoặc di chuyển con chạy trên biến trở thì kim điện kế có lệch khỏi 
vạch 0 không? Giải thích. 

2. Khi đóng hoặc ngắt khoá K, đại lượng nào trong công thức (16.1) thay đổi làm xuất hiện 
dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? 


Dựa vào công thức từ thông (16.1), ta thấy rằng khi một trong các đại lượng B, S hoặc ơ thay 
đổi thì từ thông ® biến thiên. 
Các thí nghiệm trên và nhiều thí nghiệm tương tự khác chứng tỏ rằng: 


Khi từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện một dòng 
điện gọi là dòng điện cắm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn 
gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 


Hiện tượng này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên. 


III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT LENZ 


é8 


Để xác định chiều dòng điện cảm ứng trong thí nghiệm 1 (Hình 16.6), ta có thể sử dụng sơ 
đồ thí nghiệm tương tự như trên Hình 16.8. 

Khi dịch chuyển cực Bắc của nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn nối với điện kế thì 
chiều dòng điện cảm ứng qua cuộn dây được mô tả như trong Hình 16.8. 


CHƯƠNG III— TỪ TRƯỜNG 


a) Dịch chuyễn cực Bắc của nam châm lại gần b) Dịch chuyễn cực Bắc của nam châm ra xa 
cuộn dây cuộn dây 


Hình 16.8. Thí nghiệm về chiêu dòng điện cảm ứng, B, là kí hiệu cảm ứng từ của từ trường do dòng điện 


cảm ứng ï„ trong cuộn dây sinh ra; B, là cảm ứng từ của từ trường nam châm 


Từ thí nghiệm, ta có nhận xét rằng khi nam châm lại gần cuộn dây (B, và B, ngược chiều - 
Hình 16.8a) thì từ trường của dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có xu hướng ngăn cán nam 
châm lại gần nó; còn khi nam châm ra xa cuộn dây (B, và B, cùng chiều - Hình 16.8b) thì từ 
trường của dòng điện cảm ứng lại có xu hướng ngăn cản nam châm ra xa nó. 


Nhận xét trên về chiều của dòng điện cảm ứng có thể phát biểu khái quát: Dòng điện cảm 
ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại 
sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó. Phát biểu này là nội dung định luật Lenz về chiều 
dòng điện cảm ứng. 


Hãy xác định chiều quấn của cuộn dây (2) trong thí nghiệm 2 (Hình 16.7) và vận dụng định 
luật Lenz để kiểm chứng chiều dòng điện cảm ứng trong cuộn dây này khi đóng hoặc ngắt 
khoá K (4). 


IV. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. ĐỊNH LUẬT FARADAY 


Nấu một mạch điện kín có dòng điện thì trong mạch tồn tại suất điện động. Do đó, ta gọi suất 
điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín như trong cuộn dây dẫn (thí nghiệm 1 
và thí nghiệm 2) là suất điện động cảm ứng, kí hiệu e,. ỠỞ các thí nghiệm đó, khi có sự biến 
thiên của từ thông qua cuộn dây dẫn kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. 
Thực nghiệm chứng tỏ rằng: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc 
độ biến thiên của từ thông qua mạch. Phát biểu này được gọi là định luật Faraday về cảm ứng 
điện từ. 

Nếu trong khoảng thời gian At đủ nhỏ, từ thông qua mạch kín biến thiên một lượng AØ thì 
Aœ ~ ˆ ./ .^ ” ` ˆ^ ^ h ^ Fá bó ._^" 
Pn là tốc độ biến thiên của từ thông. Vì vậy, định luật Faraday có thể viết: 
A® 

At 


ẽ.|=k 


e 


é9 


Em £Œ6eli - TỪ rnườnc 


Trong hệ SI, hệ số tỉ lệ k = 1. Nếu kế đến định luật Lenz thì công thức xác định suất điện động 
cảm ứng được viết dưới dạng: 


__A 
í At 
Trong trường hợp mạch điện là một cuộn dây có N vòng dây thì: 
A®œ 
8. —=¬Ñ —— 
At 


Trong đó ® là từ thông qua diện tích giới hạn bởi một vòng dây. 


Thí nghiệm với thanh kim loại MN trượt Q M 

trên hai đoạn dây dẫn điện MQ và NP 

được nối với ampe kế thành mạch điện 

kín như Hình 16.9. Mạch điện được đặt (A) 

trong từ trường đều có cảm ứng từ B 

vuông góc với mặt phẳng MNPQ. Xác 

định chiều dòng điện cảm ứng và biểu p | N 

thức suất điện động cảm ứng trong mạch 

khi thanh kim loại trượt đều với tốc độ v Hình 16.9. Mô tả thí nghiệm thanh kim loại trượt trên 
trên hai đoạn dây dẫn. hai đoạn dây dẫn 


m Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều B dùng để diễn tả số đường sức từ 
xuyên qua diện tích S đó: ® = BScosơ. Từ thông có đơn vị weber (kí hiệu Wb). 

m Hiện tượng cảm ứng diện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây 
dẫn kín biến thiên. 

m Định luật Lenz về chiều dòng điện cảm ứng. 

m Định luật Faraday về độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín. 


Biểu thức suất điện động cảm ứng: 


Trong đó, N là số vòng dây và là tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín. 


EM CÓ THỂ 


m Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện. 


70 


CHƯƠNG III— TỪ TRƯỜNG ;.——. 


EM CÓ BIẾT / 


Cho nam châm thẳng rơi qua cuộn dây dẫn kín. Cuộn dây này được nối với cảm biến điện thế 
(Hình 16.10) thì ta sẽ thu được suất điện động của cuộn dây như mô tả trong Hình 16.11 và 
16.12. Thí nghiệm này chứng tỏ trọng lực sinh công làm biến thiên từ thông qua cuộn dây để 
sinh ra suất điện động cảm ứng, nghĩa là cơ năng đã chuyển hoá thành điện năng. Do đó, bản 
chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hoá cơ năng thành điện năng. Nhà 
bác học Faraday (Fa-ra-dây) là người đầu tiên khám phá ra hiện tượng này làm cơ sở để tạo ra 
phương thức sản xuất điện năng mới cho cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai trong lịch sử. 


JNHHPEIRSL. 
1,0 khi ham châm rơi|vào 
BRRETIIRESE 


-200 -150 hon d 30 200 250 300 
P0, » thự? t(ms) 
_—10 Suất điện độhg cảm ứng 


Pr.- “#ø 


Hình 16.11. Đồ thị suất điện động của cuộn dây khi 
thả cực Bắc của nam châm rơi 
xuống trước 
e(V) 


E3. TT TH 
| IEINIIMIINE 
Hình 16.10. Bó frí thí nghiệm gồm nam 


châm, cuộn dây nỗi với cảm biên điện thê Hình 16.12. Đồ thị suất điện động của cuộn dây khí 
thả cực Nam của nam châm rơi 
xuống trước 


71 


Dòng điện xoay chiều được sử dụng rất phố biến trong đời sống. Dòng điện xoay chiều được 
tạo ra bằng cách nào? 


I. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
Xét một khung dây dẫn MNP(Q có diện tích S, quay đều với tốc 
độ góc œ quanh một trục OO' vuông góc với các đường sức của 
một từ trường đều có cảm ứng từ B (Hình 17.1). 

Theo hiện tượng cảm ứng điện từ đã học ở Bài 16, trong khung 
dây xuất hiện một suất điện động biến đổi theo thời gian: 


e= E,cos (of + t,) (17.1) 


Trong đó, E, = BSo là suất điện động cực đại trong khung F 

dây; cọ, là pha ban đầu của suất điện động. Hình 17.1. Khung dây dẫn MNPQ 
có trục quay OO' đặt vuông góc 

Nếu khung dây dẫn MNPQ có N vòng dây thì suất điện động với cảm ứng từ B 

cực đại của khung dây là E, = NBSo. 

Suất điện động biến đổi theo thời gian theo định luật dạng cosin (hoặc sin) trong biểu thức 

(17.1) được gọi là suất điện động xoay chiều. Chu kì T và tần số f của suất điện động liên hệ 

với tần số góc œ bởi các công thức: 


T=^“ (),f => (Hz) 
(@ 27T 


Khi nối hai đầu khung dây dẫn trên với điện trở thuần R tạo thành mạch kín, thì dòng điện 
trong khung dây dẫn biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của suất điện động xoay 
chiều. Dòng điện này gọi là dòng điện xoay chiều. 

Do đó, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ là làm 
cho từ thông qua khung dây dẫn biến thiên điều hoà theo thời gian. 


k 
L¿ ` 


1. Khung dây dẫn trong Hình 17.2 ở vị trí nào thì suất điện động có giá trị cực đại? 
Giải thích. 
2. Giả sử tại thời điểm t, từ thông qua khung dây dẫn phẳng MNPQ là: 
® = BScosd = BScosot 
Hãy chứng tỏ, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây này có dạng: 
e = BSo›cos (ot + @,) (V) 


“- 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG mg 


Một cñu kì của suất điện động xỏay chiều 


Hình 17.2. Mô tả suất điện động xoay chiêu khi khung dây MNPQ quay trong từ trường B 


Dựa trên nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều, hãy thực hiện các nhiệm vụ sau: 
1. Làm thế nào để dẫn dòng điện ra mạch ngoài khi khung dây dẫn quay đều trong từ 
trường (Hình 17.2)? 
2. Thảo luận về: 
- nguyên tắc tạo ra suất điện động xoay chiều. 
- các yếu tố cần để tạo ra dòng điện xoay chiêu. 
- thiết kế phương án tạo ra dòng điện xoay chiều. 


II. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
1. Biểu thức dòng điện xoay chiều 


Nếu nối hai đầu của khung dây dẫn MNPQ (Hình 17.1) với đoạn mạch tiêu thụ điện thì giữa 
hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế. Hiệu điện thế này biến thiên theo thời gian theo 
quy luật dạng cosin (hoặc sin) gọi là hiệu điện thế xoay chiều hay điện áp xoay chiều. Điện 
áp xoay chiều có cùng chu kì, tần số với suất điện động xoay chiều và có dạng: 


u = U,cos(ot + @,) (V) (17.2) 
Khi đó, dòng điện chạy qua mạch điện tiêu thụ là dòng điện xoay chiều có dạng: 
1= l,cos(6t + (p ) (A) (17.3) 
Trong các biểu thức (17.2), (17.3): 
- uvà i tương ứng là giá trị điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t; 
-_U, vàI, tương ứng là giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều; 
—_ú) là tần số góc của dòng điện xoay chiều, có đơn vị là rad/s; 


— @„ @ lần lượt là pha ban đầu của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều. 


73 


Em £Œ6eli - TỪ rnườnAc 


Các đại lượng (ot + @,) và (oœt + @) là pha của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều; 
Ap=@—@, gọi là độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều. 

Dòng điện có cường độ biến thiên điều hoà với thời gian theo quy luật của hàm cosin (hoặc sin) 
như biểu thúc (17.3), goi là dòng điện xoay chiều. 


. Giá trị hiệu dụng 


Dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng nhiệt như dòng điện không đối. 

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ ï = I,cos(œt + œ) (A) chạy qua đoạn mạch chỉ có điện 
trở R, nhiệt lượng toả ra trong thời gian t (đủ lớn so với chu kì T của dòng điện) là Q. 

Cho dòng điện không đối có cường độ I chạy qua điện trở nói trên trong cùng khoảng thời 
gian t sao cho nhiệt lượng toả ra cũng bằng Q. 

Người ta đã thiết lập được mối liên hệ giữa giá trị I và giá trị cực đại I, của cường độ dòng 
điện xoay chiều: 


IÉC 5 (17.4) 
⁄2 
Đại lượng I gọi là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều hay cường độ hiệu 


dụng của dòng điện xoay chiều. 
Người ta cũng xác định được mối liên hệ giữa giá trị hiệu dụng U và giá trị cực đại U0 của 
điện áp xoay chiều: 


(17.5) 


») 


Dựa vào đồ thị biểu diễn 

cường độ dòng điện xoay 

chiều theo thời gian như 

Hình 17.3, hãy thực hiện các 

yêu cầu sau: 

- Xác định chu kì T (s) và 
tần số f (Hz) của dòng 
điện xoay chiều. 


— Xác định giá trị cực đại, 
giá trị hiệu dụng và pha 
ban đầu của cường độ Hình 17.3. Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện xoay chiêu theo 
dòng điện xoay chiều. thời gian 


- Viết biểu thức cường độ dòng điện theo thời gian. 


III. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 


1. Cấu tạo 


74 


Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, có hai bộ phận 
chính là phần cảm và phần ứng. Một trong hai bộ phận chính được đặt cố định, gọi là stato, 
phần còn lại quay quanh một trục, gọi là rôto. 

- Phần cảm là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu dùng để tạo ra từ trường. 


- Phần ứng là các cuộn dây dẫn, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động. 


2. Nguyên tắc hoạt động 


Các máy phát điện xoay chiều hoạt động theo cách thứ 
nhất có stato là nam châm đặt cố định, rôto là khung 
dây quay quanh một trục trong từ trường tạo bởi stato 
(Hình 17.4). Để dẫn điện ra ngoài thì cần có hai vành 
khuyên, trong đó mỗi vành khuyên được gắn chặt vào 
một đầu của khung dây. Cả hai vành khuyên này được đặt 
đồng trục với trục quay của khung dây và cùng quay với 
khung dây. 

Khi máy hoạt động, mỗi vành khuyên có một chổi quét tì 
vào nên khi khung dây quay, hai vành khuyên trượt trên 
hai chối quét, dòng điện truyền từ khung dây qua hai chối 
quét ra mạch ngoài. 

Các máy phát điện xoay chiều hoạt động theo cách thứ hai 
có rôto là nam châm, thường là nam châm điện được nuôi 
bởi dòng điện một chiều (các cuộn dây của rôto cũng có 
lõi sắt và xếp thành vòng tròn, Hình 17.5a) và stato gồm 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG 


Khung dây 


273 Chiều quay 


Vành khuyên : 
Chỗi quét 


Hình 17.4. Mô tả nguyên tắc hoạt động 
của máy phát điện xoay chiêu theo cách 
thứ nhát 


4) b) 
Hình 17.5. Rôío (a) và stafo (b) của 
máy phát điện xoay chiều 


nhiều cuộn dây có lõi sắt, xếp thành một vòng tròn (Hình 17.5b) thì không cần vành khuyên và chổi 
quét, mà đòng điện được dẫn trực tiếp ra mạch ngoài bởi các cuộn dây đặt cố định. 


1. Hãy viết biểu thức suất điện động của máy phát điện xoay chiều trong trường hợp khung 
dây có N vòng dây, quay với tốc độ góc oœ trong từ trường đều có cảm ứng từ B (B vuông 


góc với trục quay của khung). 


2. Vì sao cần sử dụng vành khuyên và chổi quét để dẫn điện ra mạch ngoài đối với các máy 


phát điện xoay chiều hoạt động theo cách thứ nhất? 


Siato là 

cuộn dây 
Rôto là nam `. 
châm điện 


Rôfo là nam 
châm điện 


Stato là 
cuộn dây 


Hình 17.6. Các bộ phận của máy phát điện xoay chiều có phần ứng là stato 


Khi khung dây quay với tốc độ cao thì vành khuyên, chổi quét sẽ nhanh mòn. Do đó, người ta 
chế tạo máy phát điện xoay chiều có stato là phần ứng gồm nhiều cuộn dây như Hình 17.6. 


75 


XS CHƯNG lII - TỪ TRƯỜNG 


IV. ỨNG DỤNG VÀ QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


1. 


Ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống 


Dòng điện xoay chiều có ưu thế trong việc truyền tải điện năng đi xa, dẫn điện đến các nhà 
máy, xí nghiệp sản xuất, nơi tiêu thụ có sử dụng dòng điện xoay chiều. 

Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống là nhờ vào các tác dụng nhiệt, 
tác dụng từ, tác dụng phát sáng và tác dụng sinh lí của nó. 

Các thiết bị như quạt điện, động cơ điện, đèn điện,... đã chuyển hoá năng lượng điện thành 
các dạng năng lượng khác nhằm đáp ứng các nhu cầu sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất,... 
của con người. 

Trong y học, dòng điện xoay chiều được sử dụng để vận hành các thiết bị y tế bao gồm: máy 
chẩn đoán hình ảnh (như máy chụp cộng hưởng từ, máy siêu âm, máy chụp X - quang) hoặc 
các máy hỗ trợ điều trị bệnh nhân (như máy sốc điện, máy điện tim),... 


©) 


5: 


7ó 


Thảo luận để thực hiện các yều cầu sau: 

1. Ngoài thắp sáng, chạy máy thì dòng điện xoay chiều còn được sử dụng vào những việc gì? 

2. Tìm hiểu thông qua sách báo, internet về các biện pháp giảm hao phí trong truyền tải 
điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều. 


Quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều 


Để cảnh báo về an toàn điện, người ta đã đưa ra các biển báo 


. CẤM LẠI GẦN ! 
an toàn điện. CÓ BIỆN 
Một số quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều: Ben bi 


— Tuân thủ theo các biển báo an toàn điện. 

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây 
điện hay cầm vật trực tiếp bằng kim loại cắm vào ổ điện. 

—_ Tránh lại gần những khu vực có điện thế nguy hiểm. 

— Kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện định kì theo đúng 
hướng dẫn. 


: `... ` .....ẽ. Hình 17.7. Biển cảnh báo 
— Ngất nguôn điện khi có thiên tai, sấm sét. an toàn điện 


Thảo luận để thực hiện các yêu cầu sau: 


1. Nhận biết được ý nghĩa của những biển báo an toàn điện. 

2. Vì sao không nên sử dụng thiết bị điện trong quá trình sạc pin? 

3. Vì sao cần lựa chọn và lắp đặt thiết bị đóng, ngắt điện ở vị trí phù hợp, dễ tiếp cận nhất 
tại gia đình? 

4.. Vì sao cần lựa chọn thiết bị điện có chất lượng, có công suất phù hợp với mạng lưới điện? 

5. Nêu tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều 
trong cuộc sống. 


CHƯƠNG lII- TỪ TRƯỜNG GNHE 


m Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hoà với thời gian theo 

quy luật hàm số sin hoặc cosin. 
1= I cos(ot + @) 

m Mối liên hệ giữa giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại của dòng điện và điện áp xoay chiều 
: : II. 
lần lượt là: JI=_— và ". 

2 2 

m Dòng điện xoay chiều có ưu thế trong việc truyền tải điện năng đi xa nên được sử dụng 
phổ biến. 

am Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, chuyển hoá 
cơ năng thành điện năng. Máy phát điện xoay chiều có cấu tạo gồm hai bộ phận chính 
là phần cảm và phần ứng. Phần cảm là bộ phận tạo ra từ trường và phần ứng là những 
cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động. 


m Cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều. 


m Nêu được ý nghĩa của các thông số ghi trên các thiết bị điện. 
m Giải thích được cách tạo ra dòng điện xoay chiều trong nhà máy thuỷ điện. 


am Đề xuất dược một số biện pháp sử dụng điện an toàn trong gia đình. 


EM CÓ BIẾT / 


Máy phát điện xoay chiều ba pha thường được sử dụng 
trong thực tế có sơ đồ cấu tạo đơn giản như Hình 17.8. 
Trong đó rôto là nam châm điện quay quanh trục (phần 
cảm) còn stato là ba cuộn dây riêng rẽ, đặt trên vòng tròn 
và lệch nhau 120° (phần ứng). 

Suất điện động trong ba cuộn dây khi máy hoạt động tạo ra 


có đặc điểm là lệch pha nhau = 
Nếu suất điện động xoay chiều trong cuộn dây AB, là Hình 17.8. Sơ đề nguyên tắc 


e, = E,cosot (V) thì suất điện động trong các cuộn dây A,B,  cáu tạo của một máy phát điện 
và A.B, tương ứng là: xoay chiều ba pha 


©; = Eạ c0§ lại ở (V) 


la Hà sa |øl --] (V). 


77 


ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG 
CẮM ỨNG ĐIỆN TỪ 


Sạc điện không dây ngày càng được sử dụng rộng rãi 
để sạc điện thoại, đồng hồ thông minh, máy hút bụi,... 
Sạc điện hoạt động dựa trên hiện tượng nào để truyền 
điện từ nguồn điện đến điện thoại? 


Sạc điện thoại không dây 


I. MAY BIẾN AP Lõi biên áp 


78 


Máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng khác 
nhau quấn trên một lõi kín (lõi biến áp - Hình 18.1). 
Lõi thường làm bằng các lá sắt hoặc thép pha 


“ .3 Lá N 
silicon, ghép cách điện với nhau để giảm hao phí | c 
xơt * 5 ` ` : Cuộn N Cuộn 
điện năng do dòng điện Eoucault (Phu-cô). Các . h thứ u, 


cuộn dây gồm nhiều vòng thường làm bằng đồng, cấp cấp 
có phủ lớp cách điện. Một trong hai cuộn dây của 
máy biến áp được nối với nguồn điện xoay chiều, 
được gọi là cuộn sơ cấp. 


Điện áp xoay chiều u, giữa hai đầu cuộn sơ cấp có 
giá trị thay đổi theo thời gian. Cuộn thứ hai được nối 
với tải tiều thụ điện năng, được gọi là cuộn thứ cấp. 


Hình 18.1. Cấu tạo đơn giản của máy biến 
áp 


Hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện xoay chiều chạy 
trong cuộn sơ cấp gây ra từ thông biến thiền qua cuộn thứ cấp, làm xuất hiện trong cuộn thứ 
cấp một suất điện động xoay chiều thay đổi theo thời gian. Khi đó, nếu đo điện áp xoay chiều 
u, ở hai đầu cuộn thứ cấp thì thu được giá trị của nó thay đổi theo thời gian tương ứng. Nếu 
mạch thứ cấp kín thì có dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp. 


Do cấu tạo của máy biến áp, hầu như mọi đường sức từ chỉ chạy trong lõi biến áp nên từ 
thông qua mỗi vòng dây ở cả hai cuộn bằng nhau, suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng 
dây cũng bằng nhau. 


1. Dựa vào biểu thức suất điện động cảm ứng của định luật Faraday: 


Aœ 
e =-N-— 
~ so kã X. .^ ˆ At 
Hãy chứng tỏ mối liên hệ sau: U_N, 
U; N, 


trong đó, Ủ, và U, lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây sơ cấp và cuộn dây 
thứ cấp; với N, và N, lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp. 


2. Giải thích nguyên nhân xuất hiện điện áp u. ở hai đầu cuộn thứ cấp. 


CHƯƠNG III - TỪ TRƯỜNG @NNE 


EM CÓ BIẾT / 


Sạc điện thoại không dây hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ như máy 
biến áp. Ở trên sạc có cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều, đóng vai trò như cuộn 
sơ cấp (Hình 18.2). Phía sau của điện thoại có cuộn dây được nối với pin, đóng vai trò như 
cuộn thứ cấp. Khi đặt mặt sau của điện thoại lần mặt trên của sạc thì hai cuộn dây này được 
đặt cạnh nhau (Hình 18.3). Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây của sạc biến thiên sẽ sinh ra 
suất điện động cảm ứng trong cuộn dây để sạc pin điện thoại. 


=—— Điện thoại 


_ Pin điện thoại 


`. Cuộn dây dẫn 
được nỗi với 
pin điện thoại 


Mặt trên của 
=— Sạc không dây 
“Cuộn dây 
dân trong sạc 
không dây 
Hình 18.2. Hình ảnh cuộn dây trong sạc điện Hình 18.3. Mô tả các cuộn dây trong 
không dây sạc và điện thoại 


II. ĐÀN GHI TA ĐIỆN 


Đàn ghi ta điện có cấu tạo đặc, 
không có hộp cộng hưởng 
(Hình 18.4a). Sở dĩ ta nghe Ầ 
được âm phát ra từ dây đàn ————.ỏÖ 
là nhờ sáu cuộn dây cảm ứng 
gắn vào đàn ở bên dưới sáu 
dây đàn này. 


“ 
“. _=. 


Vì dây đàn bằng thép nên 
đoạn dây đàn nằm sát ngay 
bên trên nam châm của cuộn 
dây cảm ứng được từ hoá, 
nghĩa là nó trở thành một 
nam châm có cực từ được mô 
tả như Hình 18.4b. 


3 
l“m) 
** 


„ 8k 


® 
= 
* 


8) 


Hình 18.4. a) Đản ghi ta điện, b) Dây đàn và cuộn dây cảm ứng 
trong đàn ghi ta điện. Mỗi cuộn dây cảm ứng gồm một nam châm 
Vĩnh cửu nhỏ (1) đặt bên trong một cuộn dây (2) đặt ngay dưới dây 

đàn (3). Cuộn dây (2) được nói với máy tăng âm 


Trong Hình 18.4, khi gây dây đàn (3) thì nó dao động. Khi đó, từ trường của đoạn dây đàn 
(3) gây ra sự biến thiên từ thông qua cuộn dây cảm ứng (2) như thế nào? 


79 


mm £2đ6eii - TỪ rnườnc 


Khi từ thông qua cuộn dây (2) thay đổi thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng, biến 
đổi cả về chiều và cường độ phù hợp với dao động của dây đàn, nghĩa là cùng tần số với dao 
động của âm. Dòng điện cảm ứng được đưa đến máy tăng âm rồi đến loa làm ta nghe được 
âm do dây đàn phát ra. 


© 


1. Tại sao dây đàn ghi ta điện cần làm bằng thép? 


2. Vì sao đàn ghi ta điện có cấu tạo đặc và không có hộp cộng hưởng mà ta vẫn nghe được 
âm thanh phát ra từ dây đàn? 


3. Vận dụng biếu thức về suất điện động cảm ứng: 


hãy giải thích vì sao khi gảy dây đàn mạnh hoặc nhẹ thì độ to của âm thay đổi tương ứng. 


Nêu một số ứng dụng đơn giản khác của hiện tượng cảm ứng điện từ trong cuộc sống. 


EM ĐÃ HỌC 4 _EM CÓ THỂ 


m Nguyên tắc hoạt động của máy biến m Vận dụng định luật Faraday và định 
áp, đàn ghi ta điện dựa trên hiện luật Lenz để giải thích được một 
tượng cảm ứng điện từ, định luật số ứng dụng của hiện tượng cảm 
Lenz, định luật Faraday. ứng điện từ trong cuộc sống như 

phanh điện từ, bếp từ, sạc điện thoại 
không dây,... 


EM CÓ BIẾT / 


Dòng điện Foucault 

Trong thí nghiệm về dòng điện Foucault (Hình 18.5a), khi tấm kim loại K dao động, nó cắt 
các đường sức từ của nam châm. Do đó trong tấm kim loại sinh ra dòng điện cảm ứng. Tấm 
kim loại dừng lại nhanh, vì dòng điện cảm ứng trong tấm kim loại có tác dụng ngăn cản sự 
chuyển động của chính tấm kim loại đó. 


Nếu một khối vật dẫn đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian, thì trong khối vật dẫn đó 
cũng sinh ra dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi 
vật dẫn chuyến động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến thiên theo thời 
gian gọi là dòng điện FoucaulC 


80 


CHƯƠNG II - TỪ TRƯỜNG NNG 


¬ 


a) K là tấm kim loại (đồng hay nhôm) liền b) Thay tắm kim loại K bằng tắm kim loại 
khối được treo vào thanh T. Cho K dao có rãnh xẻ dao động giữa hai cực của nam 
động trong từ trường giữa hai cực của châm, nó sẽ dao động được lâu hơn 

nam châm thì nó sẽ dừng lại khá nhanh 


Hình 18.5. Thí nghiệm về dòng điện Foucault 


Đặc tính chung của các dòng điện Foucault là tính chất xoáy. Nói cách khác, các dòng điện 
Foucault là các đường cong kín trong khối vật dẫn. Điều này giải thích vì sao nếu thay tấm 
kim loại liền khối trong thí nghiệm Hình 18.5a bằng tấm kim loại có rãnh xẻ như Hình 
18.5b, thì thấy tấm kim loại này dao động lâu hơn, vì khi đó điện trở của tấm kim loại đối 
với dòng điện Foucault tăng, làm cho cường độ dòng điện Foucault giảm. 


Dòng điện Foucault có nhiều ứng dụng trong thực tế như trong luyện kim, làm đệm từ 
trường, chế tạo bếp từ, đồng hồ đo điện, phanh điện từ,... 


Dòng điện Foucault cũng có tác hại đối với thiết bị điện. Ví dụ như trong máy biến áp, do 
tác dụng toả nhiệt của dòng điện Foucault làm lõi biến áp nóng lên gây hao phí điện năng. 
Để giảm tác hại của dòng điện Foucault, trong máy biến áp, người ta không dùng lõi biến áp 
liần khối, mà dùng những lá thép pha silicon mỏng có phủ lớp sơn cách điện ghép sát với 
nhau và đặt song song với đường sức từ. Làm như vậy điện trở của lõi biến áp đối với dòng 
Foucault sẽ tăng lên, làm giảm tác dụng toả nhiệt của nó. 


8] 


ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. MÔ HÌNH 
SÓNG ĐIỆN TỪ 


Thang sóng điện từ bao gồm rất nhiều vùng như hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy,.. 
Sóng điện từ được tạo thành và lan truyền như thế nào? 


I. LIÊN HỆ GIỮA ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN VÀ TỪ TRƯỜNG BIẾN THIÊN 
1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy 


Trong thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, khi 
cho nam châm rơi qua ống dây, từ thông qua ống dây 
kín biến thiền thì trong ống dây xuất hiện dòng điện 
cảm ứng (Hình 19.1). Sự xuất hiện của dòng điện cảm 
ứng chứng tổ trong dây dẫn đã xuất hiện một điện 
trường, có chiều là chiều của dòng điện cảm ứng; 
đường sức của điện trường mới này là các đường cong 
kín. Điện trường có tính chất này là điện trường xoáy. 


James Clecrk Maxwell (Giêm Cờ-lếch Mắc-xoen) đã 
phân tích bản chất của hiện tượng trên và cho rằng: 
điện trường xoáy vẫn xuất hiện ngay cả khi không 
có ống dây và vai trò của các vòng dây giúp ta nhận 
biết điện trường ấy trong suốt thời gian từ thông 
biến thiên. 


: `. : Hình 19.1. Thí nghiệm xuất hiện điện 
Khái quát bản chất của hiện tượng trên, Maxwell kết trường xoáy khi nam châm rơi qua ống 


luận: Trong vùng không gian có từ trường biến thiên dây 
theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện 
trường xoáy. 


© 


So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa điện trường gây ra bởi điện tích đứng yên và điện 
trường xoáy. 


2. Điện trường biến thiên và từ trường 


Trong thí nghiệm Hình 19.1, khi từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện điện 
trường xoáy. Một câu hỏi ngược lại có thể đặt ra là điện trường biến thiên theo thời gian có 
làm xuất hiện từ trường không? 


82 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG @ 


Thí nghiệm với dòng điện xoay chiều qua tụ điện cho 
thấy điện trường biến thiên theo thời gian và làm xuất 
hiện từ trường. Khi một tụ điện đang tích điện hoặc 
phóng điện, do sự thay đổi điện tích trên các bản tụ điện 
thì giữa hai bản tụ điện có một điện trường biến thiên 
tương đương với một dòng điện gọi là dòng điện dịch 
(Hình 19.3). Chính dòng điện này gây ra từ trường. Các 
đường sức của từ trường này bao quanh các đường sức 
của điện trường và luôn khép kín. 


Hình 19.2. James Clecrk Maxwell 
(1831-1879), nhà vật lí người Anh 


3. Điện từ trường 


Maxwell đã đưa ra kết luận về mối liên quan chặt chẽ 
giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên: 

Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra trong không 
gian xung quanh một điện trường biến thiên theo thời 
gian; ngược lại, điện trường biến thiên theo thời gian 
cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong 
không gian xung quanh. 


Hình 19.3. Điện trường biến thiên 


Như vậy, hai trường biến thiên này cùng tồn tại trong giữa hai bàn tụ điện và từ trường 
không gian, có thể chuyển hoá lẫn nhau trong một trường do nó sinh ra (trường hợp tụ điện 
thống nhất, gọi là điện từ trường (Hình 19.4). đang tích điện, đện trường 
đang tăng) 
E B biến thiên 
E Eq 
biên thiên 
3) b) 


Hình 19.4. Điện từ trường 
a) Điện trường biến thiên gây ra từ trường 
b) Từ trường biến thiên gây ra điện trường 
Sự biến thiên của từ trường và điện trường bao gồm sự thay đổi chiều và về độ lớn. Tuy nhiên, 
tại mỗi điểm trong không gian, vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với vectơ cường độ điện 
trường E. 


So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa điện từ trường với điện trường, từ trường. 


83 


mm £đ6eii - TỪ rnườnc 


II. MÔ HÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ 

1. Sự tạo thành sóng điện từ 
Nếu tại điểm O có một điện trường biến thiên E¡, thì theo kết luận của Maxwell, tại vùng lân 
cận sẽ xuất hiện một từ trường biến thiên B¡. Tiếp theo, vì có từ trường biến thiên, nên lại 


xuất hiện một điện trường E; biến thiên ở vùng lân cận khác, rồi tương tự, lại xuất hiện B›,... 
Cứ như thế điện trường và từ trường lan truyền trong không gian như minh hoạ ở Hình 19.5. 


Quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian được gọi là sóng điện từ. 


Ẻ, biến thiên 


Ị 


m 


SE XS 
ŠS⁄2nnp©2 


Hình 19.5. Sự tạo thành sóng điện từ 
2. Sự lan truyền sóng điện từ 


1 


Tại mỗi điểm trong quá trình truyền sóng điện từ: 


— Vectơ cường độ điện trường E luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ B, cá hai vectơ này 
luôn vuông góc với phương truyền sóng. Do đó, sóng điện từ là sóng ngang (Hình 19.6). 


- Cả E và B đều biến thiên điều hoà theo không gian và thời gian và luôn đồng pha. 


ˆ. _„ Phương truyền sóng 


Bước sóng 
Hình 19.6. Sự /an truyền sóng điện từ 


1. Nêu mô hình sóng điện từ. 
2. Hãy cho biết phương truyền sóng điện từ trong Hình 19.5. 


3.. Dựa vào mô hình sóng điện từ, hãy chứng tỏ sóng điện từ là sóng ngang, có thể lan truyền 
trong chân không. 


84 


CHƯƠNG lII- TỪ TRƯỜNG HE 


Sóng điện từ truyền được trong chân không. 
Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng 2 là: 


Ñ ve 
=cÏ]T=— 
f 


trong đó c là tốc độ ánh sáng trong chân không, T là chu kì của dao động điện từ, f là tần số 
của sóng điện từ. 

Trong quá trình lan truyền, sóng điện từ mang theo năng lượng. Sóng có tần số càng cao thì 
khả năng truyền càng xa. Sóng điện từ tuân theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, 
giao thoa và nhiễu xạ giống như sóng cơ. 


1. Sóng điện từ khác sóng cơ ở điểm nào? 
2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian. 
B. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không. 
C. Sóng điện từ là sóng ngang. 
D. Tại một điểm trong không gian truyền sóng điện từ, vectơ E và vectơ B luôn đồng 
pha nhau. 


m Nếu tại một khoảng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong khoảng 
không gian đó xuất hiện một điện trường biến thiên theo thời gian (gọi là điện trường xoáy). 

m Nếu tại một khoảng không gian có điện trường biến thiên theo thời gian thì trong 
khoảng không gian đó xuất hiện một từ trường biến thiên theo thời gian. Đường sức 
của từ trường bao giờ cũng khép kín. 

m Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian. 
Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không. Đây 
chính là sự khác biệt giữa sóng điện từ và sóng cơ. 

m Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng. 

m Tại mỗi điểm trong quá trình truyền sóng, các vectơ E và B luôn vuông góc với nhau 
và vuông góc với phương truyền sóng. Sóng điện từ là sóng ngang. 

m Bước sóng của sóng điện từ trong chân không là ^ = cT, trong đó: c là tốc độ ánh sáng 
trong chân không, T là chu kì của dao động điện từ. 


m Mô tả được sự lan truyền sóng điện từ trong không gian. 
m Sử dụng mô hình sóng điện từ giải thích được tính chất của sóng điện từ. 


85 


Để giải các bài tập về từ trường thì cần dùng những kiến thức cơ bản nào? 


I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ TỪ TRƯỜNG 


Phần từ trường bao gồm những nội dung chính như: mô tả từ trường, lực từ tác dụng lên 
đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện; cảm ứng điện từ; dòng điện xoay chiều; sóng điện từ. 


1. Lưu ý khi giải bài tập định tính 


Các bài tập này thường yêu cầu mô tả tính chất của từ trường, xác định phương, chiều của 
cảm ứng từ B do các loại dòng điện tạo ra; xác định phương, chiều của lực từ: tác dụng lên 
đoạn dây dẫn mang dòng điện; xác định chiều dòng điện cảm ứng, xác định điều kiện xuất 
hiện dòng điện cảm ứng; mô tả quá trình lan truyền sóng điện từ; giải thích các ứng dụng của 
lực từ, hiện tượng cảm ứng điện từ trong đời sống và trong kĩ thuật... 


2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng công thức xác định độ lớn của lực từ tác dụng lần 
đoạn dây dẫn, các công thức tính suất điện động cảm ứng, công thức xác định suất điện động 
của máy phát điện xoay chiều; công thức về mối quan hệ giữa các đại lượng hiệu dụng của 
dòng điện xoay chiều trong máy biến áp,... 


3. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm và bài tập đồ thị 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng các kiến thức và kĩ năng tiến hành, thu thập kết 
quả, xử lí số liệu, phân tích đồ thị. Để giải các bài tập này cần lưu ý việc chọn trục toạ độ, đơn 
vị cho phù hợp. 


II. BÀI TẬP VÍ DỤ 


8ó 


1. Đưa một nam châm lại gần vòng dây như Hình 20.1. Hãy xác 
định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây và cho biết 
vòng dây sẽ chuyển động về phía nào? 

Giải 

- Cảm ứng từ của nam châm có chiều đi vào cực Nam (S), đi ra Hình 20.1 
ở cực Bắc (N). 

- _ Vì nam châm đang lại gần vòng dây nên từ thông qua vòng dây 
tăng. Theo định luật Lenz, trong vòng dây sẽ xuất hiện dòng điện 
cảm ứng có chiều chống lại sự tăng của từ thông. Dòng điện cảm 
ứng tạo ra cảm ứng từ Bc ngược chiều với cảm ứng từ B của 
nam châm, suy ra cảm ứng từ B‹ có chiều từ phải sang trái. 


Hình 20.2 


-_ Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải suy ra chiều của dòng 
điện cảm ứng có chiều như Hình 20.2. 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG HE 


- Cảm ứng từ của vòng dây có chiều đi vào mặt Nam, đi ra ở mặt Bắc, suy ra mặt đối diện 
của vòng dây với nam châm là mặt Bắc. 


- _ Vì cực Bắc của nam châm lại gần mặt Bắc của vòng dây nên vòng dây bị đẩy ra xa. 

2. Một dây dẫn có chiều dài 10 cm được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-2T. 
Cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn. 
a) Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với cảm ứng từ B. 
b) Khi lực từ tác dụng có độ lớn bằng 0,043 N, xác định góc giữa cảm ứng từ B và chiều 

dòng điện. 

Giải 

a) Lực từ E có đặc điểm: 

- Điểm đặt tại trung điểm đoạn dây dẫn mang dòng điện I. 

- Có phương vuông góc với đoạn dây dẫn mang dòng điện I và cảm ứng từ B có chiều tuân 
theo quy tắc bàn tay trái. 

—_ Độ lớn: F = BlLsina = (5.10).0,1.10.sin90° = 0,05N. 

b) Ta có: 

F __ 004 
BIL 5.10”10.0,1 


F=BILsinœơ —>sinœ = ~0,86, Vậy œ ~ 60” 


3. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 20 cm”, có 
N = 100 vòng dây (Hình 20.3), quay đều với tốc độ 
50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường 
Sức của một từ trường đầu có cảm ứng từ B = 0,1 T. Chọn 
gốc thời gian t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến ïñ của diện tích S 


của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ B và 
chiều dương là chiều quay của khung dây. 


Hình 20.3 


a) Viết biểu thức xác định từ thông qua khung dây. 

b) Viết biểu thức xác định suất điện động xuất hiện trong khung dây. 
Giải 
a) Khung dây dẫn quay đều với tốc độ góc: œ = 50.2rr = 1001 (rad/s). 
Tại thời điểm ban đầu t = 0, vectơ pháp tuyến ñ của diện tích S của khung dây có chiều trùng 
với chiều vectơ cảm ứng từ B của từ trường. Đến thời điểm t, pháp tuyến ri của khung dây 
đã quay được một góc bằng oøt. Lúc này từ thông qua khung dây là: ® = NBS cos(ot). 
Như vậy, từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số góc œ và với 
giá trị cực đại (biên độ) là ® = NBS. 
Thay N = 100, B = 0,1 T, § = 20 cm° = 20. 10? m? và œ = 100Tr (rad/s} ta được biểu thức của 
từ thông qua khung dây là: ® = 0,02cos(100rt) (Wb). 


87 


m2 Œeli - TỪ rnườnc 


b}) Từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà theo thời gian, theo định luật cảm ứng điện 
từ của Faraday thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. 


Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây được xác định theo công thức: 
7 
e=œ›NBScos(otE— FÉ 
Thay N = 100, B = 0,1 T, S = 20 cm? = 20. 10? m? và œ = 100rr (rad/s), ta được biểu thức xác 
định suất điện động xuất hiện trong khung dây là: e = 6,28 cos (100t— ˆ (V). 


III. BÀI TẬP VẬN DỤNG 


88 


1. Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện E 
chạy qua trong từ trường, sao cho mặt phẳng khung 


dây vuông góc với các đường cảm ứng từ (Hình 20.4} “1...7 
thì lực từ 


A. làm dẫn khung. 


Hình 20.4 


B. làm khung dây quay. 
C. làm nén khung. 
D. không tác dụng lên khung. 


2. Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây 
kín ABCD như Hình 20.5. Xác định chiều của dòng 
điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi đưa nam 
châm lại gần khung dây. 


3. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích § = 40 cm“ 
đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T. 


Mặt phẳng vòng dây hợp với cảm ứng từ B một góc 


œ = 30°. Tính từ thông qua S5. Hình 20.5 


4. Hình 20.6 là ảnh chụp thí nghiệm đo 
lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng 
lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường. 
Biết dây dẫn được cố định vào giá thí 
nghiệm (1) sao cho phương của đoạn 
dây dẫn (2) nằm ngang vuông góc với 
vectơ cảm ứng từ B của nam châm (3) 
và không chạm vào nam châm nằm trên 
cân. Số liệu thí nghiệm thu được như 


trong Bảng 20.1. Trong đó L là chiều _ Cân điện tử 
dài đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt 
trong từ trường, F là độ lớn của lực từ Hình 20.6. 7hí nghiệm đo lực từ 


tác dụng lên đoạn dây dẫn, I là cường độ 
dòng điện. 


CHƯƠNG III- TỪ TRƯỜNG @ mm 


Bảng 20.1. Kết quả thí nghiệm 


20,2 5,1 10,1 
12 Ũ,7 V4 
Ú,00U DU09.: UUUI? 


a) Vì sao sử dụng cân điện tử như trong Hình 20.6 có thể xác định được độ lớn lực từ tác 
dụng lên đoạn dây? 


b) Từ số liệu trong bảng, hãy tính độ lớn cảm ứng từ B của nam châm. 


EM ĐÃ HỌC. 


m Cách giải các bài tập về từ trường. 


EM CÓ THỂ 


m Vận dụng các kiến thức về từ trường, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang 
dòng điện, cảm ứng từ, dòng điện xoay chiều, sóng điện từ để giải các bài tập có 
liên quan. 


89 


CHƯƠNG Ì V 


IỆH/4:TðN HẦNNễ 


jj 
Ýt 


¿2 


Sự kiện sao siêu mới xuất hiện trong dải Ngân Hà được phát hiện gần đây nhất là vào 
năm 1604. Mặc dù vụ nổ đó cách Trái Đất một khoảng cách gấp 6 nghìn tỉ lần khoảng 
cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, những người ta vẫn có thể quan sát được vào ban ngày vì 
độ sáng của nó. Vụ nổ này cho phép giải thích sự tạo thành các hạt nhân nặng hơn sắt. 
Điều đó có nghĩa là, khi chạm tay vào bất cứ nguyên tố nào có số hiệu nguyên tử lớn hơn 
25 như sắt, kẽm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim,... dường như ta đang chạm tay vào các sản 
phẩm từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các sự kiện sao siêu mới. Sự hình thành hạt 
nhân các nguyên tố đó diễn ra như thế nào? 


Nội dung 


« Cấu trúc hạt nhân 

« Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết 
«Ổ Phóngxạ 

« Công nghiệp hạt nhần 


l0) 


CẤU TRÚC HẠT NHÂN 


Kích thước nguyên tử nhỏ tới mức kính hiển vi quang học hiện đại nhất cũng không thể giúp 
chúng ta quan sát rõ. Hạt nhân có kích thước còn nhỏ hơn rất nhiều (khoảng 0,0001 lần) so 
với nguyên tử. Các nhà khoa học đã làm thế nào để nhát hiện ra điều đó? 


I. THÍ NGHIỆM TÁN XẠ HẠT ALPHA 


Mô hình nguyên tử đầu tiên giống như một chiếc bánh ngọt có 
mận khô bên trong, các mẩu mận khô biểu diễn các electron 
mang điện tích âm có khối lượng và kích thước rất nhỏ so với 
nguyên tử (Hình 21.1). Phần còn lại của bánh biểu diễn phần 
còn lại của nguyên tử mang điện tích dương, nặng gần bằng 
nguyên tử và chiếm gần như toàn bộ không gian nguyên tử. 


Năm 1911, Ernest Rutherford (Ê-nét Ru-giơ-pho) tiến hành 
thí nghiệm khám phá cấu tạo nguyên tử vàng (Hình 21.2) và 
đề xuất mô hình nguyên tử mới có tên mô hình hành tỉnh 
nguyên tử. Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng chùm 


Am. bon N.a : Hình 21.1. Ảnh chụp bánh ngọt 
hạt alpha mang điện tích dương (kí hiệu œ, chính là hạt nhân có mận khô 


nguyên tử He). Chùm hạt này được phát ra từ nguồn R bắn 

vào lá vàng D rất mỏng (độ dày chỉ khoảng 4.10” m), được đặt trong hộp chân không G. Để 
phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, ông dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm 
sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang. 


Chân không 


a) Hình vẽ phối cảnh b) Hình vẽ mặt cắt 


Hình 21.2. Bề trí thí nghiệm tán xạ hạt alpha 
Khi di chuyển kính hiển vi từ vị trí (1) đến vị trí (2) (Hình 21.2b), tần suất đốm sáng xuất 
hiện trên màn S giảm đi rất nhanh. Tại vị trí (2) vẫn thấy xuất hiện các đốm sáng nhưng 
tần suất ít hơn so với tại vị trí (1) cỡ 10 lần. Kết quả thí nghiệm có thể được minh hoa như 
Hình 21.3. 


9] 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


Hạt nhân 


b3 hướng nguyên tử vàng 
é sec HH F bỸ ö 


+. NG S= : Hạt 
là Na : Chỉ 1 trong g 
„ % xÍ 6] =—= khoảng 102 @® 
+ Tức ⁄, À + ` hgtg Bị -.... 
ể `“ lệch hơn 
* ¡6W ÿ `, z 909 
sẽ gnăẶằcẶ 
"h7 Sc<== 
®) : ` 
`. Chùm 
Các lớp nguyên tử vàng Rãt g tới 
Hình 21.3. Minh hoạ kết quà thí nghiệm tán xạ Hình 21.4. Hiện tượng tán xạ hạt alpha 


hạt alpha 
Hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt alnha khi đến gần hạt nhân vàng gọi là hiện 
tượng tán xạ hạt alpnha (Hình 21.4). 


1. Dựa vào kết quả thí nghiệm tán xạ hạt ơ để trả lời các câu hỏi sau: 
a) Tần suất đốm sáng xuất hiện khi kính hiển vi ở vị trí (1) (vị trí đối diện với nguồn phát 
tỉa œ—- Hình 21.2 b) là lớn nhất chứng tỏ điều gì? 
b) Tại sao có một số hạt œ đổi hướng chuyển động khi đi qua lá vàng? 
c) Số hạt ơ không đi qua lá vàng mà bật lại tới vị trí (2) với tần suất chỉ bằng 10-* lần tần 
suất hạt ơ đi qua lá vàng tới vị trí (1) chứng tỏ điều gì? 
2. Dựa trên thí nghiệm tán xạ hạt œ, Rutherford đề xuất một mồ hình hành tỉnh nguyên tử 
(Hình 21.5 a). 
a) Mô tả mô hình hành tỉnh nguyên tử của Rutherford. 
b) Giải thích mô hình cấu tạo nguyên tứ của Rutherford dựa vào các câu trả lời ở ý 1. 


Khoảng trống 
Ề, 


Hạt nhân 


Quỹ đạo của 
electron 


8) Mô hình hành tỉnh nguyên tử b) Mô hình đám 
của Eutherford mây elecfron 


Hình 21.5. Một só mô hình nguyên tử 


ọ2 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ @NH 


EM CÓ BIẾT / 


Mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford không giải thích được tính bền vững của các 
nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử. Năm 1913, Bohr (Bo) đã 
dựa trên mô hình nguyên tử của Rutherford và vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để đề 
xuất mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu nguyên tử Bohr. Trong mẫu này, Bohr vẫn giữ mô hình 
hành tỉnh nguyên tử của Rutherford nhưng đã bố sung các tiên đề về cấu trúc nguyên tử. 


Mẫu này đã giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử, đặc biệt là của 
nguyên tử hydrogen. Tuy nhiên, mô hình nguyên tử của Bohr không giải thích được nhiều 
tính chất của các nguyên tử khác. Hiện nay, người ta vận dụng các lí thuyết của Erwin 
Schrödinger (Ê-uyn Srô-đin-gơ) để đưa ra mô hình đám mây điện tử. Trong mô hình này, 
các electron có thể xuất hiện ở mọi vị trí trong không gian nguyên tử với xác suất nào đó 
và mật độ xác suất có mặt của electron được biểu diễn bằng các đám mây electron (Hình 
21.5b). Mô hình này có thể giải thích được quang phổ vạch của các loại nguyên tử. 


II. NUCLEON VÀ KÍ HIỆU HẠT NHÂN 
1.Nucleon 


Theo mô hình nguyên tử Rutherford, hạt nhân tích điện 
dương bằng Z.e (Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn, gọi 
là số hiệu nguyên tử), với kích thước của hạt nhân rất nhỏ. 


Neutron 


Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và 
neutron, hai loại hạt này có tên chung là nucleon (Hình 21.6). 
Proton (kí hiệu p}), có khối lượng m„  1,67262.10”” kg, 
điện tích là q = +e + 1,6.10”' € và hạt neutron (kí hiệu n) có 
khối lượng m, x 1,67493.10'”” kg, trung hoà về điện. 


: : Ị Ị Hình 21.6. Hạt nhân 2z 
Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng hạt nhân và tạo gồm 14 proton và 14 neutron 
electron có trong nguyên tử. Hạt nhân có khối lượng rất 

lớn so với khối lượng của các electron, vì vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn 
bộ ở hạt nhãn. 


Sỉ có cấu 


Để thuận lợi tính toán khối lượng của hạt nhân, người ta định nghĩa một đơn vị mới gọi 

là đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là amu. Đơn vị amu có giá trị bằng -Ì khối lượng 
12 

nguyên tử của đồng vị carbon-12: 


1 amu x 1,66054. 10””kg 


Xác định khối lượng của proton và neutron theo đơn vị amu. 


Số proton trong hạt nhân bằng Z. Tổng số nucleon trong một hạt nhân được kí hiệu là A; 
A gọi là số khối. 


95 


Em. £fŒ5ev-vẬr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


Các nucleon nằm sát nhau và không chồng lẫn vào nhau. Có thể coi hạt nhân nguyên tử như 
một quả cầu bán kính R; R phụ thuộc vào tổng số hạt nucleon A theo công thức gần đúng: 


1 
R=1,2z.10°.A3(m) Lá) 


Công thức 21.1 cho kết quả tốt hơn với A > 12. Nghiệm lại sự chính xác của công thức này 
cho các hạt nhân trong Bảng 21.1 


Bảng 21.1. Kích thước của một số hạt nhân 


Hydrogen T2 0,9 


Helium 4 1,4 HỆ 2 
Oxigen 16 1,5 P20 
Silicon 28 “2hJJ Si L 
Sắt 56 1,9 Đ 
Cadimium 114 1,6 4,6 
Vàng 197 1,7 5,4 
Uranium 238 1,9 5,9 


EM CÓ BIẾT 


Hạt nucleon vẫn chưa phải là hạt nhỏ nhất, còn có các hạt nhỏ bé hơn cấu tạo lên các 
nucleon, gọi là hạt quark (Hình 21.7). 


Quark 


Tinh thể Phân tử Nguyên tử Hạt nhân Proton Electron 
10m 10°m TẾ“ m 10m 105m 10m 


Hình 21.7. Cỡ kích thước của một số loại hạt vi mô 


2. Kí hiệu hạt nhân 


94 


Người ta dùng kí hiệu hoá học X của nguyên tố để kí hiệu cho hạt nhân, kèm theo hai số 7 và A 
như squ: canh 
Ví dụ: hạt nhân carbon có 12 nucleon trong đó có 6 proton được kí hiệu "E, 


Để kí hiệu gọn hơn, người ta thường chỉ ghi theo dạng ^X (ví dụ 12C). 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ BH 


1. Trong kí hiệu hạt nhân, đại lượng N = A - Z cho biết số lượng của loại hạt nào trong hạt 
nhân? Vì sao? 

2. Bằng cách nào có thể tìm được số Z và số N của hạt nhân có kí hiệu dạng ^X? 

3. Viết kí hiệu hạt nhân vàng (Au), helium (He) và nitrogen (N), biết rằng số lượng nucleon 
của các hạt nhân này lần lượt là 197; 4 và 14. 


3. Đồng vị 
Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số 7, khác số A, nghĩa là cùng số proton và 
khác số neutron. 
Ví dụ: Hydrogen có ba đồng vị: hydrogen thường SÌE hydrogen nặng đại còn gọi là deuterium 
lệ hydrogen siêu nặng H còn gọi là tritium dị 
Các đồng vị được chia làm hai loại: đồng vị bền và đồng vị phóng xạ (không bền). Hầu hết các 
mẫu chất trong tự nhiên đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị. 
Carbon có ba đồng vị chính là _ N n KÔ kC; trong đó đồng vị g0 và Eà € là đồng vị bền 
chiếm hơn 99% carbon tự nhiên. 


Giải thích tại sao các chất cấu tạo từ cùng một loại nguyên tố nhưng khối lượng riêng vẫn 
có thể khác nhau. 


ETU2/ 


m Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử chứa 
nó nhưng kích thước nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 10 lần. 

m Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là amu; 1amu có giá trị bằng -L khối lượng 
nguyên tử của đồng vị 'ˆC; 1amuz 1,66054.10'” kg. - 


m Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt nucleon. Có hai loại nucleon là proton 
mang điện tích +1e và neutron trung hoà về điện. Các nucleon có khối lượng xấp xỉ 
bằng 1amu. 


m Kí hiệu hạtnhân . trong đó X, A, Z lần lượt là kí hiệu hoá học nguyên tố, số khối và 
số hiệu nguyên tử. 


m Giải thích được thế giới vật chất vĩ mô đa dạng quanh ta đều được tạo thành bởi các 
hạt proton, neutron và electron. 


m Đánh giá được kích thước của hạt nhân từ thí nghiệm tán xạ hạt œ. 


95 


PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ 
NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 


Chiếc tem thư phát hành năm 1971 có in hình 
Rutherford và phương trình phản ứng hạt 
nhân được thực hiện lần đầu tiên trên thế 
giới vào năm 1909. Người ta đã thực hiện thí 
nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân như thế 
nào? Các hạt nhân có thể biến đổi thành các 
hạt nhân khác không? 


Chiếc tem thư phát hành năm 1971 


I. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
1. Thí nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân 
Rutherford đã cho chùm hạt alpha (He), 


Z ` » Z 210 . ä 
phóng ra từ nguôn phóng xạ ';,Po đặt tại 


P, bắn phá hạt nhân '2N có trong không 
khí được dẫn theo đường nạp và hút khí A 
(Hình 22.1). Kính hiển vi K dùng để quan 
sát vết sáng được tạo ra do hạt nhân đập 
vào màn phủ huỳnh quang S. Từ kết quả 
thí nghiệm, ông cho rằng có hạt nhân ,H 
trong sản phẩm. Tuy nhiên, ông chưa đưa 
ra được kết luận về bản chất diễn biến của 
quá trình tương tác trên. 


Năm 1925, Patrick Blackett (Pa-trích 
Bơ-lách-két) đã sử dụng buồng sương để 
chụp được dấu vết tương tác này, đó chính 
là vết sương rẽ nhánh trong Hình 22.2. 
Buồng sương là một buồng hơi ở trạng thái 
siêu bão hòa, có thể tạo ra các vệt sương đủ 
to dọc theo đường đi của các hạt mang điện 
chuyển động mà mắt thường có thể nhìn 
thấy được. Kết quả phân tích hình ảnh của 
vết sương rẽ nhánh là bằng chứng giúp ông 
đi tới kết luận: Trong một số trường hợp, 
hạt ?He bắn phá vào hạt nhân '?N đã tạo 


in 


ra hai hạt nhân mới đó là !2O và ;H. Hình 22.2. Ảnh kết quả thí nghiệm của Blackett 


9ó 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


So sánh tổng số điện tích, tổng số nucleon của các hạt nhân trước và sau khi tương tác trong 
thí nghiệm như mô tả ở Hình 22.2. 


2. Các loại phản ứng hạt nhân 


Người ta gọi quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác là phản ứng hạt nhân. 
Phương trình phẫn ứng hạt nhân trong thí nghiệm của Blackett là: 
2He+ 2N —> 2O+¡H 
Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại: 
— Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác (ví dụ: 
hạt nhân, neutron,...) tạo ra các hạt nhân mới. Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng tổng 
hợp hạt nhân (xem mục II và IV). 


—_ Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững 
thành các hạt nhân mới. Ví dụ: hiện tượng phân rã hạt nhân “ lÚ được công bố lần đầu 
tiền trên thế giói bởi Henri Becquerel (Hen-ri Be-cơ-ren) (xem Bài 23): 

238 234m, „ 4 
5U > “ạ1H+ ;Hè 


Hãy trình bày sự khác nhau giữa phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học. 


3. Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích trong phản ứng hạt nhân 
Phản ứng hạt nhân là một quá trình vật lí, trong đó hệ các hạt tương tác được xem là hệ kín, 
do đó phản ứng hạt nhân tuân theo nhiều định luật bảo toàn. 
Định luật bảo toàn số nucleon (bảo toàn số khối A) 


Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nucleon của các hạt trước phân ứng bằng tổng số nucleon 
của các hạt tạo thành sau phản ứng. Bảo toàn số nucleon cũng là bảo toàn số khối A. 


Định luật bảo toàn điện tích 


Tổng đại số các điện tích của các hạt trước phân ứng bằng tổng đại số các điện tích của các 
hạt tạo thành sau phản ứng. 


1. Hãy viết biểu thức liên hệ giữa các số khối và biểu thức liên hệ giữa các điện tích của các 
hạt nhân trong phản ứng hạt nhân: 
Ai A¿ 4a Àà 
2a it Ã¿ 3z XS: + „Xu 


2. Khi bắn phá 2U bằng neutron ¿n người ta thấy chúng hợp nhất thành hạt nhân X, 
ngay sau đó hạt nhân X phân rã thành 22M0, ba hạt neutron và một hạt nhân Y. 
a) Viết các phương trình phản ứng hạt nhân mô tả trong quá trình trên. 
b) Sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn hãy xác định tên gọi và kí hiệu các hạt nhân X và Y. 


Q7 


BE. £Œ5ev-vẬr LÍ HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


II. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 

1. Lực hạt nhân và năng lượng liên kết 
Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân là lực hút, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên 
kết các nucleon với nhau. Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện, nó không phụ thuộc vào 
điện tích của nucleon. So với lực điện từ và lực hấp dẫn, lực hạt nhân có cường độ rất lớn. 
Tương tác hạt nhân chỉ đáng kể khi các hạt nucleon nằm cách nhau một khoảng rất ngắn, 
bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân. Nói một cách khác, bán kính tác dụng của lực 
hạt nhân cỡ 1015 m. Muốn tách nucleon ra khỏi hạt nhân, cần phải tốn năng lượng để thắng 
lực hạt nhân. 
Năng lượng tối thiếu dùng đế tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân bằng năng lượng liên 
kết hạt nhân E„ 
Mức độ bần vững của một hạt nhân phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng, năng lượng này 
được tính theo công thức: 

h (22.1) 


Hạt nhân có E„ . càng lớn thì càng bền vững và ngược lại. 
ỗ ñ ỢC lạ 


Vì sao để tách được các nucleon ra khỏi hạt nhân cần một năng lượng lớn? 


© 


1. Nêu mối liên hệ giữa độ bần vững của hạt nhân và năng lượng liền kết riêng. 

2. Giá trị năng lượng liên kết riêng E,„. của nhiều hạt nhân được biểu diễn trên đồ thị 
Hình 22.3. Em hãy: 
a) Chỉ ra hai hạt nhân bền vững nhất, ước lượng E,„. của chúng. 
b) Xác định năm hạt nhân nhẹ (A < 30) và bốn hạt nhân nặng (A > 160) có E,_< 8,2 MeV. 


E„(MeV) 
1Ô 


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 A 


Hình 22.3. Phân bố giá trị năng lượng liên kết riêng theo số khối của các hạt nhân 


98 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


2. Độ hụt khối 
Khi so sánh khối lượng của hạt nhân 2 He (m,, x4/00015 amu) 
với tổng khối lượng các nucleon tạo thành hạt nhân đó: 
2m, +m 2.1,00728 + 2.1,00866 = 4,03188 amu, 


ta thấy khối lượng của hạt nhân ? He nhỏ hơn tổng khối 
lượng của các nucleon thành phần (Hình 22.4). 


Tính chất này là tổng quát đối với mọi hạt nhân. Độ chánh 
lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt 
nhân và khối lượng m.„ của hạt nhân gọi là độ hụt khối của 
hạt nhân, kí hiệu là Am: 


Hình 22.4. Minh hoạ các nudleon đã 


Am =[Zm +(A- Z)m ]-m (22.2) liên kết thành hạt nhân nhẹ hơn các 
p T X ` b 
nucleon thành phân 


Hãy tính độ hụt khối của hạt nhân oxygen “HÙI, biết khối lượng hạt nhân oxygen là 
m, + 15,99492 amu. 


3. Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng 
Theo thuyết tương đối của Einstein (Anh-xtanh), một vật có khối lượng m thì cũng có năng 
lượng tương ứng là E và ngược lại: 
E=me2 (22.3) 


Với c là tốc độ của ánh sáng trong chân không. 


$4) Cũng theo thuyết tương đối của Einstein, một vật có khối lượng m, ở trạng thái nghỉ sẽ 
có năng lượng nghỉ E, = m,c? thì khi chuyến động vật có khối lượng m và năng lượng của vật 
khi đó gọi là năng lượng toàn phần E = mc°. 


Xét một hạt nhân ĐN, ở trạng thái 1 có Z proton và (A - Z) neutron liên kết chặt chẽ với nhau, 
hạt nhân có năng lượng là E, = m,c°. Giả sử, trạng thái 2 ứng với hệ gồm Z proton và (A - 2) 
neutron không liên kết với nhau, hệ ở trạng thái 2 có năng lượng là E, = [Zm, + (A - Z)m ]c. 
Năng lượng liên kết E„ của hạt nhân ĐN được xác định như sau: 


En = E; - E,=[Zm, + (A- Z}m, -1m,|c” = Amc7 (22.4) 


Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với 


thừa số c7 


Sọ 


BE £Œ56ev-vẬr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


© 


Hãy thực hiện các yêu cầu sau: 
a) Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ? He. 


b) Tìm hệ số chuyển đổi giữa các đơn vị amu và MeV/c?. 


II. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN 


Hình 22.5, là đồ thị phân bố 
năng lượng liên kết riêng E,_ 
theo số khối A được vẽ đơn giản 
hoá từ đồ thị 22.3. Đồ thị này 8 
cho thấy, E,. của hạt nhân nặng 
(ứng với đoạn đồ thị PQ) nhỏ 


E„ (MeV) 
10 


.—_Ö 
Phân hạch 
N Tổng hợp hạt nhân 

hạt nhân 


hơn E,.. của hạt nhân có số khối 4 

trung bình (ứng với đoạn đồ thị 

QT). Do đó, quá trình biến đổi : 

từ hạt nhân nặng vỡ thành các : 

hạt nhân có số khối trung bình 30 60 90 120 150 180 210 240 270 A 
sẽ thu được các hạt nhân bền 

vững hơn. Hình 22.5. Đồ th đơn giản hoá phân bó năng lượng liên kết riêng 

theo sô khôi 


Phản ứng phân hạch là phản 
ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Hai hạt nhần này, hay còn 
gọi là sản phẩm phân hạch, có số khối trung bình và bền vững hơn so với hạt nhân ban đầu. 


1. Sự phân hạch của uranium 


100 


Năm 1939, Otto Hahn (Ốt-tô Han) đã làm thí nghiệm dùng neutron nhiệt (động năng nhỏ 

hơn 0,1 eV) bắn vào c0 Kết quả cho thấy hạt nhân £x‡ÏI vỡ thành hai hạt nhân có khối 

lượng nhỏ hơn. Kèm theo quá trình phân hạch này có một số neutron được giải phóng 

(Hình 22.6). 

Phương trình phản ứng là: 
Ho I1 s TT E1 dân 


Phản ứng toả ra năng lượng khoảng 200 MeV dưới dạng động năng của các hạt nhân sản phẩm. 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ @# 


235 


_¬ & ››U hấp thụ neutron thành XS Ưở trạng thái kích thích. 
236+-CŠ 1assue 
Ngg c cn) 2U bị biến đạng. 
@&é&® Sau khoảng 10 s, kˆ. bị biến dạng đến mức không 
thể phục hồi. 
© 


© 
ko " sử SE ca ¬..ẽ. 
— ¿LJ phânhạch thành 23Y, „„Ï và giải phóng 3 neutron. 
_z, 
© 


@ Neutron @ Proton 
Hình 22.6. Tiến trình phân hạch của ”U 


92 
Các thí nghiệm đã cho thấy rằng phản ứng phân hạch của một hạt nhân 2X có thể xảy ra 
theo nhiều cách vỡ khác nhau. Quá trình này có thể viết dưới dạng phương trình phản ứng 
khái quát: 
"j7 56... Hạ 

Trong đó, X, và X, là các hạt nhân có số khối trung bình và hầu hết là các hạt nhân phóng xạ; 
k=1,2, 3 là số hạt neutron được sinh ra. Quá trình phân hạch của D4 là không trực tiếp mà 
phải qua trạng thái kích thích nh X' không bền vững. 


v. 5 củ z ^ Z Y5 : ^ z 287 239 251 ~ Š 
4) Ngoài ˆ¿› U còn có một số đồng vị hạt nhân khác như ˆ,;Np, “Pu, ';;CỀ,... cũng có tính 


chất phân hạch tương tự. 


© 


Sự phân hạch hạt nhân là gì? Nêu đặc điểm phản ứng phân hạch của uranium. 


2. Phản ứng phân hạch dây chuyền “rò \ 


Các neutron sinh ra sau mỗi phân hạch của uranium ï 

(hoặc plutonium,..) có thể kích thích các hạt nhân 

KHEE trong mẫu phi: phiẩa hạch bạn ĐỀN THHẾNg phôn 2. Tính năng lượng toả ra khi 

Ôn án . S55, Kết dườn) g6 xin Kứ tiên phân hạch hoàn toàn 1 kg 
ạch xảy ra liên tiếp tạo ra phần ứng dây chuyền và 25LJ, Biết mỗi phân hạch 


3 x Z+ l4 92 
toá ra năng lượng rất lớn. toả ra năng lượng 200 MeY. 


.. Nêu đặc điểm của phản ứng 
phân hạch dây chuyền. 


101 


BE £fŒs6ev-vÀr tí HẠT NHÂN vÀ PHÓNG xạ 


EM CÓ BIẾT / 


Gọi k là số neutron trung bình được giải phóng sau mỗi phân hạch đến kích thích các hạt 
nhân cội U khác để tạo nên những phản ứng phân hạch mới hình thành dây chuyền phản 
ứng. Khi k< 1 ứng với phản ứng phân hạch dây chuyền tắt dần, k> 1 ứng với phân hạch dây 
chuyền tự duy trì (Hình 22.7). 


Trong phản ứng phân hạch dây 
chuyền tự duy trì, để giảm thiểu số 
neutron bị mất vì thoát ra ngoài, 
chất phân hạch phải có khối lượng 
lớn hơn một giá trị tối thiểu gọi là 
khối lượng tới hạn m,.. Nếu chất 
phân hạch '25U, Pu không 
bị nén, không đặt trong thiết bị 
phản xạ neutron,... thì khối lượng 
tới hạn tương ứng của chúng đã 
được làm giàu khoảng 90% là 
m„ x 47 kg và m, > 10 kg (làm 
giàu là biện pháp làm táng tỉ lệ 
% khối lượng của đồng vị mong 
muốn trong chất phân hạch). 


Hình 22.7. Minh hoạ phản ứng phân hạch dây chuyên với k > 1 


IV. PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN 


102 


Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng hạt nhân trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại 
thành một hạt nhân nặng hơn. Từ đồ thị (Hình 22.5), có thể thấy quá trình các hạt nhân nhẹ (úng 
với đoạn đồ thị MN]} tổng hợp thành hạt nhân có số khối nặng hơn (ứng với đoạn đồ thị NT) sẽ thu 
được hạt nhân bần vững hơn vì hạt nhân đó có năng lượng liên kết riêng lớn hơn. 


Vào năm 1927, Oliphant (Ô-li-phan) đã dùng máy gia tốc đế các hạt nhân iải tương tác với 
nhau, kết quả tạo ra phản ứng tống hợp hạt nhân đầu tiên trên thế giới: 

SÀ Sử 3 1 

iH+;TH->*>;He+ s1 
Phần ứng này toả năng lượng khoảng 4 MeV. 
Vì các hạt nhân đều mang điện tích dương, nên muốn cho hai hạt nhân nhẹ (số khối nhỏ) có thể 
hợp lại thành hạt nhân nặng hơn, ta phải cung cấp cho chúng một động năng đủ lớn để thắng lực 
đẩy tĩnh điện Coulomb giữa chúng và cho chúng tiến lại gần nhau đến mức mà lực hạt nhân phát 
huy tác dụng, làm chúng kết hợp với nhau. Phép tính chứng tổ rằng, muốn có được một động 
năng lớn như vậy, khí TÌT phải có nhiệt độ cỡ 10” K. Trên thực tế, chỉ cần nhiệt độ vào khoảng 
107 đến 108 Klà phản ứng tổng hợp hạt nhân này đã có thể xảy ra. Chính vì sự tổng hợp hạt nhân 
chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên phản ứng này còn được gọi là phắn ứng nhiệt hạch. 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ HH 


EM CÓ BIẾT 


Ngoài điều kiện nhiệt độ cao còn phải thoả mãn hai điều kiện nữa để phản ứng tổng hợp 
hạt nhân có thể xảy ra. Đó là: mật độ hạt nhân n phải đủ lớn, đồng thời thời gian At duy trì 
nhiệt độ cao (vào khoảng 107 đến 10 K) cũng phải đủ dài. J. D. Lawson (Lau-sơn, nhà khoa 
học người Anh) đã chứng minh điều kiện: n.At > 101! s/cmở. 


1. Sự tổng hợp hạt nhân là gì? Nêu điều kiện xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. 


2. So sánh định tính phản ứng tổng hợp hạt nhân và phản ứng phân hạch về các đặc điểm: 
nhiên liệu phản ứng và điều kiện xảy ra phản ứng. 


m Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đối từ hạt nhân này thành hạt nhân khác, bao gồm 
phản ứng hạt nhân kích thích và phản ứng hạt nhân tự phát. 

m Trong phản ứng hạt nhân, số khối và điện tích của hệ được bảo toàn. 

m Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai 
mảnh nhẹ hơn. 

m Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng 
hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. 

m Độ hụt khối (Am) của hạt nhân là độ chênh lệch tổng khối lượng của các nucleon tạo 
thành hạt nhân và khối lượng của hạt nhân. 

AT] = [Zm, +(A-Z)}m | —m, 

m Năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật được liền hệ với nhau 

thông qua hệ thức Einstein: 
b CC” 

trong đó, c là tốc độ của ánh sáng trong chân không. 

m Năng lượng liên kết riêng E,„ của một hạt nhân có số khối A bằng: 

_ 


trong đó, E,„ là năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân, 
gọi là năng lượng liên kết hạt nhân. Hạt nhân càng bền vững khi E, càng lớn. 


m Nêu được nguyên tắc để biến một chất bất kì thành một chất mong muốn. 

m Nêu được tiêm năng khai thác sử dụng năng lượng hạt nhân. 

m Giải thích được vì sao phản ứng phân hạch và tổng hợp hạt nhân toả năng lượng. 
m Giải thích nguồn gốc vạn vật. 


105 


Khi gói miếng kim loại hình chữ thập (+) cùng một hòn đá có 
chứa uranium bằng tấm phim và để trong bóng tối vài ngày, 
Becquerel đã phát hiện trên tấm phim có vết súng giống dấu 
chữ thập như hình bên. Nguyên nhân nào gây tác dụng lên phim 
dù nó được để trong bóng tối? 


kết quả thí nghiệm của 
Becquerel thực hiện 
năm 1896 


I. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ 
1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ 


Thí nghiệm buồng sương: Khi đặt mẫu quặng uranium 
vào trong buồng sương, chúng ta thấy có nhiều vết sương 
màu trắng có dạng như các tia đi ra từ mẫu phóng xạ ở các 
hướng và các thời điểm ngẫu nhiên khác nhau (Hình 23.1). 
Các vết sương dạng tia này chính là đường đi của các hạt 
phóng ra từ mẫu quặng uranium, gọi là các tia phóng xạ. Hình 23.1. Các vết sương dạng 
tịa xuất hiện quanh mâu 
quặng uranium 
Ngoài quặng uranium còn có rất nhiều chất có thể phát ra tia phóng xạ. Tia phóng xạ không 
nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể có những tác dụng như: ion hoá không khí, 
gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất 
mồng, phá huỷ tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,... 
Hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành một hạt nhân khúc đồng thời 
phát ra tia phóng xạ gọi là hiện tượng phóng xạ. Quá trình biến đổi hạt nhân này còn được gọi 
là phân rã phóng xạ hoặc phân rã hạt nhân. Hạt nhân không bần vững, tự phân rã được gọi là 
hạt nhân mẹ. Hạt nhân được tạo thành, bần vững hơn được gọi là hạt nhân con. 


Tìm hiểu thông tin về phát hiện của Becquerel và thí nghiệm trên, cho biết: 
1. Hiện tượng phóng xạ xây ra có tính tự phát hay phụ thuộc vào các yếu tố môi trường như 
nhiệt độ, áp suất,...? 


2. Có thể điều khiển được hiện tượng phóng xạ không? Tại sao? 


104 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ @# 


2. Tính ngẫu nhiên của phân rã phóng xạ 


Xét thí nghiệm được bố trí như Hình 
23.2: Nguồn phóng xạ (1) được đặt 
gần một đầu thu phóng xạ Geiger-Miller 
(Gai-gơ Muy-lơ) (2) theo một phương 
xác định. Mỗi khi có tia phóng xạ từ 
nguồn đến đầu thu, nó sẽ gửi tín hiệu 
đến thiết bị chuyển đổi tín hiệu (3) 
làm loa (4) phát ra một xung âm thanh 
đồng thời số đấm tia phóng xạ được 
hiển thị trên màn hình (5) sẽ nhảy lên 1 đơn vị. Kết quả thí nghiệm sau mỗi 5 s liên tiếp được 
thể hiện trong Bảng 23.1. 


Hình 23.2. Thí nghiệm đếm tia phóng xạ 


Bảng 23.1. Kết quả ghi nhận số tia phóng xạ theo thời gian 


Khoảng thời gian (s)  0- 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 


Sử dụng kết quả thí nghiệm trong Bảng 23.1 hãy thực hiện các yêu cầu sau: 


Số tia phóng xạ ï 3 2 0 3 lÍ 


- Nhận xét về số lượng phân rã trong các khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp. 


- Có thể dự đoán được thời điểm xảy ra và số lượng các phân rã phóng xạ không? 


Bằng nhiều thí nghiệm khác nữa, người ta đã thấy quá trình phóng xạ là ngẫu nhiên. Với một 
hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định. 

3. Các dạng phóng xạ 
Khi cho các tỉa phóng xạ đi qua điện trường hoặc từ trường, các tĩa phóng xạ có thể lệch theo 
các cách khác nhau (Hình 23.3). Người ta thường phân loại phóng xạ thành 3 dạng như sau: 


phóng xạ alpha (kí hiệu œ), phóng xạ beta (có hai loại kí hiệu là É- và §*) và phóng xạ gamma 
(kí hiệu là y). 


Điện trường Từ trường 
hs s99,®@@@® 
E===i=snn=s=sn==re=s=====¬~= [j- Bœ @MXa £ @ @ 
+ ®@@® @ @ 
EY ý W ý ý YÝ Ý Ý Ý Ỷ d & ở ¡ Ö 
Y @ @ @ @ @ @ 
@ @ @ @ @ @ 
¿ @ @ @ @® @  @ 
—_—=—=—==_______.._N\ @ @ @ @ 
ˆ ẽ = = ®@ 6 @® @ 

8) b) 


Hình 23.3. Sự /ệch các tia phóng xạ trong điện trường (a) và từ trường (b) 


105 


BE .£fZŒ5ev-vÀr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


a) Phóng xạ alpha Bia giấy Nhôm Chỉ 


Tia phóng xạ œ là hạt nhân He 

phóng ra từ hạt nhân mẹ có tốc độ Tia B 
khoảng 2.107 m/s. Tia œ làm ion 
hoá mạnh môi trường vật chất, 
do đó nó chỉ đi được khoảng vài 
x_. EONG không khí và dê dàng bị Hình 23.4. Khả năng đâm xuyên của các tia phóng xạ 

tờ giấy dày 1 mm chặn lại (Hình qua vật chất 

23.4). Hạt nhân mẹ X thường là các hạt nhân nặng, có số khối A > 190, phân rã tạo thành hạt 
nhân con Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ ơ. Phương trình của phân rã phóng xạ ơ có dạng: 


TW 9 TT +1 LÊ 


1. Hãy nêu các tính chất của tỉa phóng xạ ơ. 


2.. Hãy viết phương trình phân rã ơ của hạt nhân “U. 


b) Phóng xạ beta 
Phóng xạ B gồm 2 loại: phóng xạ Br và phóng xạ ÿ'. Hai loại tia phóng xạ ' và ' có bản chất 
tương ứng là hạt electron fn) và hạt positron(?) (1e) phóng ra từ hạt nhân mẹ với tốc độ 
xấp xỉ tốc độ únh sáng trong chân không. Tia B làm ion hoá. môi trường vật chất ở mức trung 
bình, nó có thể xuyên qua tờ giấy khoảng 1 mm nhưng có thể bị chặn bởi tấm nhôm dày 
khoảng 1 mm (Hình 23.4). 
Hạt nhân thực hiện phân rã tạo ra tia phóng xạ B, ngoài sản phẩm là hạt nhân con, các bỊ— 
và 1€ còn có hạt cơ bản khác là phản hạt neutrino (V} và hạt neutrino (v) không mang điện, 
có khối lượng nghỉ vô cùng nhỏ. 
Phương trình của phân rã phóng xạ ƒr có dạng: 

“óc Tag An. 
Tương tự, đối với phóng xạ §': h 4 : 

má] + Tp 


1Đó 


1. Hãy nêu các tính chất của phóng xạ §. 


2. Viết phương trình phân rã ' và * tương ứng của các đồng vị 2„Sf và 2F. 


c) Phóng xạ gamma 
Một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ œ hay § được tạo ra trong trạng thái kích thích `. 
Khi đó, xảy ra tiếp quá trình hạt nhân đó chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có múc năng 
lượng thấp hơn ph và phát ra bức xạ điện từ y có bước sóng rất ngắn, cỡ nhỏ hơn 1011 m, còn 
gọi là tỉa y. Các tỉa y có năng lượng cao, dễ dàng xuyên qua các vật liệu thông thường, ví dụ lớp 
bê tông dày hàng chục cm. Muốn cẩn trở được tỉa y, người ta thường dùng vật liệu có mật độ vật 
chất lớn và bề dày lớn, ví dụ tấm chì dày khoảng 10 cm (Hình 23.4). 
Phương trình của phân rã phóng xạ y có dạng: 

Av*# CA 

”. =# ưk TỰ 


() Positron là phản hạt của electron, có cùng Rhối lượng với electron nhưng mang điện tích +e. 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


1. Hãy nêu các tính chất của phóng xạ y. 

2. Technetium ñ ĐÔI là đồng vị phóng xạ y, được sử dụng rất phổ biến trong y học hạt 
nhân để chụp ảnh cơ quan bên trong cơ thể người. Viết phương trình phân rã của đồng 
Vị này. 


Dựa vào đặc điểm các tỉa phóng xạ em hãy: 
1. Giải thích hướng lệch của từng tỉa phóng xạ trong điện trường và trong từ trường ở Hình 23.3. 


2. Giải thích lí do tại sao các tỉa œ, và y có khả năng đâm xuyên khác nhau. 


II. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ. ĐỘ PHÓNG XẠ 
1. Định luật phóng xạ 


Các quá trình phân rã phóng xạ đã nêu ở trên là quá trình ngẫu nhiên. Mặc dù, với một hạt 
nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định, nhưng khi xét một 
mẫu chất phóng xạ bao gồm một số lượng rất lớn các hạt nhân phóng xạ thì ta có thể khảo 
sát sự biến đổi mang tính quy luật của các hạt nhân đó. 


Khi thực hiện thí nghiệm phân rã phóng xạ một mẫu chất phóng xạ "2„Rn với số hạt nhân 
ban đầu N,„ người ta thấy rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian T = 55 s, chỉ còn một nửa số hạt 
nhân của mẫu chất phóng xạ chưa bị phân rã. Trong quá trình phân rã phóng xạ, số hạt nhân 
mẹ sẽ giảm theo thời gian. 

Thực nghiệm với các chất phóng xạ khác cũng thấy rằng, cứ sau một khoảng thời gian xác 
định T thì một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đối thành hạt nhân khác; T được 
gọi là chu kì bán rã của chất phóng xạ. 

Điều đó có nghĩa là sau các thời gian t bằng T, 2T, 3T,... KT (k là số nguyên dương), số hạt 
nhân (số nguyên tử) N, chưa phân rã tương ứng bằng ch — . h Tức là: 
M.=N, 2ˆ*, trong đó t= kT 


hay là: 


† 
ÁN, = Nga + (23.1) 
Công thức (23.1) biểu diễn định luật phóng 
xạ: Trong quá trình phân rã, số hạt nhân chất 
phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo định 
luật hàm số mũ. 


Định luật này được minh hoạ bằng đồ thị trên 
Hình 23.35. 


Các đồng vị phóng xạ khác nhau có chu kì bán Hình 23.5. Đồ fñj minh hoạ sự thay đôi só hạt 
rã T khác nhau (Bảng 23.2) nhân chất phóng xạ còn lại thời gian 


0 HỆ 2T ST † 


107 


Em. £ứ5ev-vÀr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


Bảng 23.2. Chu kì bán rã của một số đồng vị phóng xạ 


Đồng vị phóng xạ Chu kì bán rã T 
Carbon (2C) 5,7.10° năm 
lodine (2 I) 8,0 ngày 
Oxygen (2O) 1,2.10” giây 

Polonium (”ˆPo) 1,4.10° ngày 
Radium (Ra) 1,6.10” năm 
Radon (”Rn) 4,0 giây 
Uranium (”ŠU) 7,0.10? năm 


1. Phát biểu định nghĩa chu kì bán rã? 
2. Đồng vị phóng xạ *O sau khoảng thời gian 244 s có 75% số hạt nhân ban đầu đã bị 
phân rã thành hạt nhân khác. Tính chu kì bán rã của š?. 


2. Độ phóng xạ 


Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xa, người ta dùng 
đại lượng độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xq), kí hiệu là H, có giá trị bằng số hạt nhân phân 
rã trong một giây. 


Đơn vị độ phóng xa là becơren (được lấy theo tên nhà bác học Becquerel), kí hiệu là Bq. 
1 Bq = 1 phân rã/1 giây. 
Trong thực tế, độ phóng xạ còn có đơn vị khác là curi (Curie, được lấy theo tên của hai nhà 
bác học: Marie Curie và chồng là Pierre Curie), kí hiệu là C¡. 
1 C¡ = 3,7.1019 Bq, xấp xỉ bằng độ phóng xạ của một gam Ra. 
Độ phóng xạ có thể được đo nhờ các thiết bị đo phóng xa. 


Vì số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm dần, nên độ phóng xạ H của chất phóng xạ 
cũng giảm theo thời gian. Xét một mẫu chất phóng xạ có N, hạt nhân tại thời điểm t. Tại thời 
điểm t + At, số hạt nhân đó giảm đi và trở thành NÑ, + AN, với AN < 0. 


Số hạt nhân đã phân rã trong khoảng thời gian At là -AN, do đó theo định nghĩa độ phóng xạ 
thì H, = _— . Xét khoảng thời gian At rất bé và sử dụng biểu thức (23.1) ta có độ phóng xạ 
{ 


H, tại thời điểm t bất kì là: 


.- ¬ MỤX? 
dt T 
Vậy H =À^N, (23.2) 


108 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ @NHẶ 


trong đó, đại lượng ^ = T được gọi là hằng số phóng xạ, đặc trưng cho chất phóng xạ đang 


xét. Đơn vị của ^ là s1. Với định nghĩa này, phương trình (23.1) và (23.2) có dạng: 
N.=N,e* (23.3) 
H,=H,e? (23.4) 

Trong đó H, là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu t = 0. 


1. Nêu ý nghĩa của hằng số phóng xạ. 

2. Dược chất phóng xạ Flortaucipir (chứa ¿ Ế là đồng vị phóng xạ B*) được tiêm vào 
bệnh nhân nhằm chụp ảnh bên trong cơ thể (chụp ảnh PET - Bài 24). Biết _ Fcó chu 
kì bán rã khoảng 110 phút. 

a) Sau khi tiêm bao lâu thì lượng ')F giảm còn 10% và 1% so với lúc đầu? 
b) Mỗi mL dược chất phóng xạ Flortaucipir có độ phóng xạ ban đầu là 10° Bq. Xác định số 
lượng hạt đồng vị s F có trong mỗi mL dược chất tại thời điểm ban đầu và sau đó 1 ngày. 


EM CÓ BIẾT / 

Đồng vị Carbon '“C, đồng hồ của Trái Đất Tĩa vũ trụ Tầng khí quyền 
Năm 1947, Willand Frank Libby (Uy-lan _ tiên cao 
Phò-ranh Líp-bi) đã tìm ra phương pháp 
xác định niên đại của các cổ vật gốc hữu | 
cơ, dựa vào các đặc tính của đồng vị phóng 
xạ carbon n Đồng vị mô # có chu kì bán 
rã là 5 730 năm. Sự phân rã này cân bằng 


với sự tạo ra Mộ sẽ trong khí quyển (Hình 
23.6), nên từ hàng vạn năm nay, mật 


độ của KLE trong khí quyến không đối. 
Kí hiệu K (14) là tỉ lệ số nguyên tử của tất 
cả đồng vị carbon và số nguyên tử đồng vị 
'*C của một mẫu chất. Trong không khí 
K(14) x 101, tỉ lệ này giữ không đổi trong 
các sinh vật còn sống. Hình 23.8. Quy trình hình thành '+C trên Trái Đắt 


109 


BE. £Œev-vÀr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


Khi thực vật chết đi, không còn hấp thụ CO, trong không khí và '*C không còn tái sinh trong 


thực vật đó nữa. Vì P.+ phóng xạ nên số lượng .* giảm dần trong thực vật đó. Nói cách 
khác, tỉ lệ K (1) trong thực vật đang xét giảm đi so với tỉ lệ đó trong không khí. So sánh hai 
tỉ lệ đó cho phép ta xác định thời gian từ lúc thực vật đó chết cho đến nay. 

Động vật ăn thực vật nên tỉ lệ K (1) trong cơ thể cũng giảm sau khi chết. Vì vậy, có thể xác 
định tuổi các mẫu xương động vật tìm được trong các di chỉ khảo cổ bằng phương pháp này. 
Ngoài phương pháp xác định tuổi các mẫu vật có nguồn gốc hữu cơ dựa vào tính chất phóng 
xạ “ C, người ta còn sử dụng nhiều phương pháp khác để xác định tuổi các mẫu vật vô cơ 


` z Z~ z › 238 40 36 
dựa vào tính chất phóng xạ của “.;U, ¡K, CI,.. 


II. ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHÓNG XẠ. BIỂN CẢNH BÁO PHÓNG XẠ 
1. Ảnh hưởng của tia phóng xạ 


Các tỉa phóng xạ có thể gây tác động mạnh tới tế bào của con 
người cũng như sinh vật. Vì vậy khi bị phơi nhiễm tỉa phóng 
xạ với liều lượng lớn trong một khoảng thời gian dài, có thể 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cũng như di truyền 
(Hình 23.7). 

Trong một số trường hợp, với nguồn phóng xạ mạnh dù chỉ 
tiếp xúc thời gian ngắn nhưng cảm giác bỏng rát xuất hiện 
ngay, còn gọi là bỏng phóng xạ. Sau đó, nạn nhân xuất hiện 


Hình 23.7. Cà chua đột biến khi 


các triệu chứng buồn nôn, nôn mứa, suy nhược thần kinh,...  b/ phơi nhiễm phóng xạ có hình 
Các triệu chứng này còn gọi là nhiễm độc phóng xạ, ảnh dạng không bình thường 
hưởng lâu dài đến sức khoẻ, gây đột biến trong đi truyên, 

ung thư,,... 


Ảnh hưởng của tia phóng xa lên cơ thể người phụ thuộc vào cường độ, khả năng ion hoá, khả 

năng đâm xuyên, thời gian chiếu,... của tia phóng xạ. 

—_ Với tỉa phóng xạ œ: khả năng đâm xuyên của tia œ kém nên khi nguồn phóng xạ ở bên 
ngoài cơ thể thì nó không gây hậu quả đáng kể. Tuy nhiên, do khả năng ion hoá mạnh nên 
nếu nguồn phóng xạ ơ xâm nhập vào cơ thể thì sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

— Với tia phóng xạ 8: khả năng ion hoá và khả năng đâm xuyên ở mức trung bình, khi nguồn 
phóng xa § ở trong hay ở ngoài cơ thể đều có thể gây ra các hậu quả đáng kể. 

—_ Với tia phóng xạ y: khả năng ion hoá kém hơn tia ơ, tia § nhưng khả năng đâm xuyên 
mạnh, khi nguồn phóng xạ y ở trong hay ở ngoài cơ thể đều có thể gây ra hậu quả nghiêm 
trọng nếu cơ thể phơi nhiễm tia y có cường độ lớn trong thời gian dài. 


T10 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


2. Biến cảnh báo phóng xạ 


Biển cảnh báo phóng xạ (Hình 23.8), được 
đặt tại khu vực lắp đặt thiết bị phát ra tia 
phóng xạ và nguồn phóng xạ, hoặc trên 
chính thiết bị và vật chứa của nguồn phóng 
xạ. Mục đích cảnh báo mọi người không 


nên tiếp cận hoặc làm hỏng thiết bị hoặc 8) : 
vật chứa thiết bị phóng xạ, vì điều này rất Hình 23.8. Biên cảnh báo phóng xạ 
nguy hiểm. 


© 


1. Tìm hiểu qua sách báo, internet về 
tác hại của phóng xạ đến sức khoẻ 
của con người và cho biết: 

a} các loại phơi nhiễm phóng xạ 

b) biểu hiện khi bị phơi nhiễm 
phóng xạ. 

c) cách phòng tránh nhiễm phóng xạ. 

2. Nêu tên các địa điểm có nguy cơ 
phóng xạ trong Hình 23.9. Nếu gặp 
các biển cảnh báo đó em sẽ làm gì? 


Hình 23.9. Biển cảnh báo phóng xạ xuất hiện trong 
nhiều trường hợp 


IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN PHÓNG XẠ 


Ngoài các nguồn phóng xạ được kiểm soát trong các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, con 
người có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ thụ động như: phóng xạ có sẵn trong không khí (ví dụ 
“„ Rn), từ các tia vũ trụ (ví dụ '*C), từ đá và vật liệu xây dựng có chứa đồng vị phóng xạ, 


# ; _ ; 40 
trong thực phẩm (ví dụ đồng vị ;¿K},... 


1% 


Không khí 

EI Đá 

l Y học hạt nhân 
_ | Thức ăn 

L] Tia vũ trụ 

BE Nguồn khác 


Hình 23.10. Tỉ lệ phơi nhiễm phóng xạ do các nguồn thụ động khác nhau 


111 


Hình 23.11 minh hoạ các nguyên tắc an toàn phóng 
xạ Sau: 


a)} Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ. 


Nếu tăng gấp đôi khoảng cách từ chúng ta đến 
nguồn phóng xạ thì liều hấp thụ phóng xạ giảm 
đi 4 lần. 


b) Cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ 


tốt. Tấm chắn càng dày và có khối lượng riêng 
càng lớn sẽ càng cần trở mạnh tia phóng xạ. 


c) Cần giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ. 


Đ 


1. Hãy tìm hiểu và nêu thêm nguyên tắc an toàn phóng xạ. 
Việc tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ có vai trò gì? 


2. Trong y học và công nghiệp, nguồn phóng xạ và chất thải 
phóng xạ được bảo quản trong các thiết bị lưu trữ (ví dụ 
như Hình 23.12) hoặc đặt trong các hầm cách li với các 
nguồn nước (ví dụ Hình 24.2). Người ta đã áp dụng nguyên 


tắc an toàn phóng xạ nào? 


EM CÓ BIẾT / 


1. 


Kính pha thêm chì (Hình 23.13) còn gọi là thuỷ 
tỉnh pha lê có tác dụng cản trở các tia phóng xạ 
mạnh hơn thuỷ tỉnh thường. Pha lê ngoài được 
sử dụng để tạo các đồ vật trang trí nó còn được 
dùng làm tấm kính giúp cho chúng ta vẫn nhìn 
được nguồn phóng xạ, nhưng hạn chế các tỉa 
phóng xạ chiếu vào người. 


. Nguyên tắc an toàn định lượng 


Liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng D,. cho con 
người được tính bởi hệ thức: 
D,„„=DW 


BH h ¿665 v- vài ( Là: xiÀn và °iónc xà 


a) b) c) 
Hình 23.11. Ba nguyên tắc an toàn phóng xạ 


Hình 23.12. Thiết bị bảo quản 
dược chât phóng xạ 


^ 


Hình 23.13. Thuỷ tỉnh pha lê được lắp 
tại nơi làm việc có nguôn phóng xạ 


trong đó D là liều hấp thụ phóng xạ (năng lượng hấp thụ phóng xạ trên mỗi kg của vật), 
đơn vị (J/kg) và được gọi là gray (Gy: 1 J/kg = 1 Gy); W là trọng số bức xạ, phụ thuộc vào 
loại phóng xạ, bộ phận cơ thể bị chiếu xạ, W không có đơn vị. (Ví dụ, khi xét toàn bộ cơ 
thể người thì W = 1 với tia gamma và beta, W = 20 với tia alpha,...) 


D,„ có đơn vị trong hệ SĨ là sieverts (kí hiệu Sv). 


Trung bình một năm con người đã nhận một liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng từ các 
nguồn phóng xạ thụ động khoảng 2,4 m§v. 


TH 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ @NH 


Người ta đã đưa ra nguyên tắc an toàn định lượng đối với liều hấp thụ phóng xạ hiệu 
dụng cho con người trong một năm. Ngoài liầu hấp thụ phóng xạ hiệu dụng từ các nguồn 
thụ động (2,4 mSv), khi làm việc trong môi trường có yếu tố phóng xa, chiếu chụp X 
quang,... thì giới hạn liều hiệu dụng phải nhỏ hơn giá trị D 


dt y Tại nước ta, theo thông 
tư 19/2012/TT-BKHCN, quy định chung cho mỗi người là: D2 = 1 m§v. Trường hợp 
học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16 đến 18, học nghề có thực hành với nguồn phóng xạ thì 


D,„„¿ = 6 mSv. Ngoài ra, đối với người làm việc trong cơ sở bức xạ thì D = 20 mSyv. 
(max) hd(max) 


Học 


Phân rã phóng xạ có tính tự phát và ngẫu nhiên. 


m Tia phóng xạ là tia không nhìn thấy được, nhưng có các tính chất như: ion hoá, gây ra 
các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất 
mồng, phá huý tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,... 

m Các loại tia phóng xạ chính: 

—_ Tỉa phóng xa ơ là các hạt nhân 2He được phóng ra từ hạt nhân bị phân rã, chuyển 
động với tốc độ khoảng 2.107 m/s. 

—_ Tia phóng xạ (hoặc §") là dòng các hạt . e (hoặc se] phóng ra từ hạt nhân bị phân 
rã, chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng. 

“11 mị 


—_ Tia phóng xạ y là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn cỡ nhỏ hơn 10 


m Số hạt chưa phân rã của chất phóng xạ N, tại thời điểm t và số hạt ban đầu N, của chất 
phóng xa được liên hệ với nhau theo công thức: 


In2 : š 
trong đó À= T được gọi là hãng số phóng xạ, T là chu kì bán rã. 

m Độ phóng xạ H đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng 
xạ, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. Độ phóng xạ H, của một mẫu 
chất phóng xạ tại thời điểm t được xác định theo công thức: 

H, =ÀN, =Hạe ” 

m Nguyên tắc an toàn khi làm việc với nguồn phóng xạ: giữ khoảng cách đủ xa đối với 
nguồn phóng xạ, cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt và cần giảm thiểu 
thời gian phơi nhiễm phóng xạ. 


¬.. 


Nêu được cách xác định niên đại của các di vật khảo cổ bằng phóng xạ. 

m Biết cách phòng tránh khi thấy biển cảnh báo vị trí có phóng xạ nguy hiểm. 

m Giải thích được tại sao chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với các nguồn phóng xạ một cách 
an toàn. 


115 


Nhà máy điện hạt nhân có thể giải quyết vấn đề thiếu 
hụt năng lượng. Tuy vậy, một số quốc gia phát triển 
dự định sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân 
trong tương lai Nhà máy điện hạt nhân có những 
ưu điểm và nhược điểm gì? 


Nhà máy điện hạt nhân tại thị trấn 
Gundremmingen (Gun-đem-min-gen) — Đúc 


I. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 


Năng lượng toả ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hoá thành điện năng 
thông qua hệ thống lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện để hoà vào lưới điện 
hoặc cung cấp năng lượng cho tàu ngầm, tàu phá băng,... Hệ thống khai thác năng lượng hạt 
nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu. 

Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân. Chất tải nhiệt sơ cấp, sau 
khi chạy qua vùng tâm lò, sẽ chảy qua bộ trao đối nhiệt, cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. Hơi 
nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy điện thông thường (Hình 24.1). 


Tháp làm 


Hơi (áp suất cao) Sen 


Máy phát 
điện 


Bộ phận Sông, hô 
sinh hơi n1 7a 


Đường ra của 
nước làm mát 


Đường vào của 
Chất ti nước làm mát 
nhiệt (mát) 


Lò phản ứng Nước Nước 
(áp suất cao) (áp suất thấp) 
*—-— 
Chu trình thứ nhất Chu trình thứ hai 


Hình 24.1. Sơ đồ đơn giản hoá của một nhà máy điện hạt nhân 


114 


Nhà máy điện hạt nhân không trực tiếp phát khí thải 
ô nhiễm môi trường như CO,, CO,.. và có thể phát 
điện liên tục nhiều năm cho tới khi phải thay nhiên 


liệu mới. 


Tuy nhiên, việc xứ lí chất thải hạt nhân đòi hỏi công 
nghệ phức tạp với chỉ phí cao. Vật liệu chứa chất thải 
hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản cất giữ 
hàng trăm năm sau khi khai thác vì chu kì bán rã của 
một số đồng vị trong thanh nhiên liệu hạt nhân đã 
qua sử dụng là rất lớn (Ví dụ ”°Sr, 1Cs có chu kì bán 


rã khoảng 30 năm) (Hình 24.2). 


EM CÓ BIẾT / 


Lò phần ứng hạt nhân 


Năm 1942, Fermi và các cộng sự đã lần đầu 
tiên thực hiện thành công các chuỗi phản 
ứng phân hạch duy trì điều khiển được 
trong lò phản ứng ở trường đại học Chicago 
(Mĩ). Lò phản ứng hạt nhân là một hệ thống 
được sử dụng để khởi tạo và điều khiển 
chuỗi phản ứng phân hạch hạt nhân dây 
chuyền. Phần lớn các lò phản ứng hạt nhân 
đầu có nhiều bộ phận chức năng giống nhau 
(Hình 24.3). Nhiên liệu phân hạch trong 
phần lớn các lò phản ứng là ?5U hay ?Pu. 
Để đảm bảo cho k = 1, trong các lò phản 
ứng người ta dùng các thanh điều khiển có 
chứa Bo hay Cd, là các chất có tác dụng hấp 
thụ neutron nhiệt (động năng dưới 0,1 eV). 
Khi số neutron trong lò tăng lên quá nhiều 
(K> 1), người ta cho các thanh điều khiển 
ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu phần 
hạch để hấp thụ số neutron thừa. Nhờ vậy, 
năng lượng toả ra từ lò phần ứng không đổi 
theo thời gian. 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


Tường làm bằng thép mạ nickel để 
chống gỉ, bên trong có các quả cầu 
bằng than chì 


nhiên liệu 


Cửa đậy hai lớp với chốt cửa bằng kim loại 


Khe tản nhiệt 
cho thanh 


Hình 24.2. Cấu tạo thiết bị lưu trữ nhiên 


liệu hạt nhân đã qua sử dụng 


ñ 


TH] 


»wwxXNxAaa¬xsawx^S< 


\ 


Hình 24.3. Sơ đồ mặt cắt lò phản ứng neutron 
nhiệt sử dụng thanh điều khiên hâp thụ neufron 


1. Thanh nhiên liệu; 2. Chát làm chậm neufron; 
3. Vỏ kim loại ; 4. Lớp tán xạ neuiron bằng than 
chì ; 5. Ông làm lạnh và chất tải nhiệt, 6. Thanh 
điêu khiến tâm hập thụ neufron; 7. Thành bảo vệ 
phóng xạ ; 8 Đường ống làm thí nghiệm (dùng 
cho lò nghiên cứu). 


115 


kiế 


1. Vì sao các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng cạnh hồ, sông và bờ biến? 


2. Liệt kê các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường nếu không may xảy 
ra sự cố tại lò phản ứng hạt nhân. 


Thảo luận để thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Nêu vai trò của các nhà máy điện hạt nhân trong đời sống. 


2. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển của các nhà máy điện hạt nhân. 


Y HỌC HẠT NHÂN 
Trong y học người ta khai thác các tính chất của tia phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh. 
Chẩn đoán thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể 


Người ta đưa các đồng vị phóng xạ vào cơ thể thông qua dược chất phóng xạ. Thông qua 
thiết bị phát hiện tỉa phóng xạ và sử dụng máy vi tính, người ta có thể theo dõi sự dịch 
chuyển của các dược chất phóng xạ bền trong cơ thể (phương pháp theo dõi vết phóng xa). 
Ví dụ: Khi tiêm được chất phóng xạ vào tĩnh mạch để chụp ảnh phóng xạ gan mật, nhờ theo 
dõi vất phóng xạ chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ quá trình sản xuất dịch mật của gan và 
sự dịch chuyển của dịch từ gan chảy tới túi mật. 


5 BIẾT ƒ 
EM CO BIẾT ; 


11ó 


Để tạo ra hình ảnh các bộ phận bên 
trong cơ thể người ta dùng kĩ thuật 
chụp ảnh phóng xạ cắt lớp SPECT 
(Single Photon Emission Computed 
Tomography) và PET (Positron 
Emission Tomography). Phương 
pháp chụp ãnh phóng xạ cắt lớp 
thường được phối hợp với chụp ảnh 
bằng các phương pháp khác (CT, 
MRI) để tăng độ chỉ tiết của hình 
ảnh cơ quan bền trong cơ thể (Hình 
24.4). Theo dõi vết phóng xạ nhờ 
chụp ảnh phóng xạ cắt lớp cho ta các hình ảnh chỉ tiết của các bộ phận cơ thể theo nhiều góc 
quan sát khác nhau. Ngoài ra nó còn giúp ta theo dõi được sự luân chuyển của các chất trong 
cơ thể. Vì vậy, phương pháp này giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn. 


Hình 24.4. Hệ thống chụp ảnh PET 
tại bệnh viện 19-8, Hà Nội 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


Thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Tại sao người ta sử dụng tia gamma trong chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể? 
2. Nêu vai trò của y học hạt nhân trong đời sống. 

3. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển của y học hạt nhân. 


2. Điều trị bệnh 


Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được uống hoặc tiêm dược chất phóng xạ với thành 
phần chứa đồng vị phóng xạ (ví dụ thuốc Xofgo có chứa đồng vị phóng xạ “22 Ra, hoặc thuốc 
Lutathe ra có chứa đồng vị phóng xạ '7¡Lu,...). Các tế bào ung thư sẽ chết do hấp thụ tia 
phóng xạ có trong dược chất phóng xạ được mạch máu vận chuyển tới. 

Ngoài cách sử dụng dược chất phóng xạ, người ta còn dùng máy xạ trị để chiếu tia phóng xạ 
từ bên ngoài cơ thể vào tế bào ung thư để tiêu diệt chúng. Tia phóng xạ cũng được dùng để 
khử trùng, khử khuẩn,... 


Khi sử dụng máy xạ trị để chữa bệnh, tia phóng xạ có tác động lên các tế bào khoẻ mạnh 
không? Hãy tìm thông tin về các triệu chứng của bệnh nhân sau khi xa trị. 


II. ỨNG DỤNG PHÓNG XẠ HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ 
TRONG BẢO QUẦN THỰC PHẨM 


Trong công nghệ sinh học, tỉa phóng xạ có thể được sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến 
gene, nhằm tạo ra các giống cây trồng mới có một số đặc điểm vượt trội như khả năng kháng 
sâu bệnh, năng suất cao, tạo quả trái mùa, hoặc một số loại quả không hạt,... Cây trông đột 
biến gene có thể ít ảnh hướng tới môi trường do cây chỉ cần sử dụng ít phân bón và các loại 
thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng. 


Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gene vẫn có thể 
gây tác động xấu đến côn trùng, ảnh hướng đến 
hệ sinh thái và sức khoẻ con người khi thường 
xuyên sử dụng. 


Phương pháp đánh dấu phóng xạ cũng được sử 
dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và 
lâm nghiệp. Ví dụ: Để nghiên cứu đường đi của Hình 24.5. Vải thiêu được chiếu xạ (a) 
phân bón trong cây trồng, người ta sẽ bón phân và vả thiếu thường (b) sau 7 ngày kê từ khi 
có đồng vị ?2P có tính phóng xạ ÿ. Quan sát ảnh NNM HỘN ĐH! 

chụp phóng xạ của cây tại các thời điểm cách đều nhau, có thể đưa ra các biện pháp chăm sóc 
cây trồng phù hợp, giúp nâng cao chất lượng và năng suất. 


IlÍZ 


BE. £Œ5ev-vÀr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


Nhờ khả năng diệt vi trùng có hại của tia phóng xạ, nên chúng còn được sử dụng rộng rãi 
trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Chiếu tỉa phóng xạ còn có thể giúp kéo 
đài thời hạn sử dụng của thực phẩm nhờ thay đổi một số tính chất hoá học của thực phẩm 
tươi, giúp thực phẩm tránh bị mọc mầm, phân huỷ (Hình 24.5). 

Bên cạnh các ưu điểm, một số loại thực phẩm chiếu xạ có thế bị thay đối màu sắc, hương vị 
làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực phẩm chiếu xạ có giá thành cao. 


Thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nêu vai trò của ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản 
thực phẩm. 

2. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển các ứng dụng phóng xạ hạt nhân 
trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm. 


m Một số ứng dụng công nghiệp hạt nhân như nhà máy điện hạt nhân, y học hạt nhân; 
ứng dụng phóng xa hạt nhân trong công nghệ sỉnh học và trong bảo quản thực phẩm. 


118 


m Nêu được ví dụ về vai trò và ứng dụng phóng xạ của một số ngành công nghiệp hạt 
nhân trong đời sống. 
m Giải thích được vì sao cần khai thác năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình. 


BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN 


Cần vận dụng những kiến thức cơ bản nào để giải những bài tập về vật lí hạt nhân? 


I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN 


Phần vật lí hạt nhân bao gồm bốn nội dung chính: cấu trúc hạt nhân, phản ứng hạt nhân, 
phóng xạ và ứng dụng công nghiệp hạt nhân. 

1. Lưu ý khi giải bài tập định tính 
Các bài tập này thường yêu cầu mô tả cấu tạo hạt nhân, đặc điểm của hạt nhân tham gia phản 
ứng hạt nhân, tính chất của các tia phóng xạ, giải thích các ứng dụng của vật lí hạt nhân trong 
đời sống và trong kĩ thuật. 


2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng 


Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng công thức xác định số lượng và loại nucleon; khối 
lượng, số lượng hạt nhân hoặc thời gian thực hiện phóng xạ của mẫu phóng xạ. 


3. Lưu ý khi giải bài tập có nội dung thực tiễn 
Các bài tập này thường yêu cầu rèn luyện khả năng liên tưởng giữa kiến thức vật lí hạt nhân 
đã được học và các nội dung thực tiễn; đồng thời cũng yêu cầu trừu tượng hoá, khái quát 
hoá thực tiễn để thiết lập các mô hình sao cho có thể vận dụng nội dung các kiến thức vật lí 
hạt nhân để giải quyết vấn đề. 

II. BÀI TẬP VÍ DỤ 


1. Giải thích tại sao khi đưa mẫu phóng xạ (1) vào gần đầu thu điện (2) của một tĩnh điện kế 
đã được tích điện (Hình 25.1) thì độ lệch của kim điện kế (3) giảm rất nhanh? 


Giải EIIIll 


Độ lệch kim điện kế giảm nhanh cho ta biết 
tĩnh điện kế nhận thêm điện tích trái dấu (2) 
hoặc mất bớt điện tích. 


Như vậy có thể có hai trường hợp: 


- Các tỉa phóng xạ làm ion hoá không khí 


xung quanh mẫu phóng xạ do vậy không ÂN. 
khí sẽ dẫn điện dễ dàng hơn. # { 

-_ Điện tích của các hạt mang trong tỉa phóng làn ¬ 
xạ có thể trái dẫu với điện tích đã tích điện F_. = 


trên tĩnh điện kế. Nếu vậy, tĩnh điện kế sẽ Hình 25.1. Thí nghiệm đưa mẫu phóng xạ lại gần 
nhanh chóng trung hoà điện rồi lại tích ĐỊNH (ỆnH di 

điện trái dấu. Do đó độ lệch kim điện kế lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần lên, không 
giống như hiện tượng đã mô tả. 


119 


Em. £Œ5ev-vẬr tí HẠT NHÂN vÀ pHÓNG xạ 


120 


Dựa vào phân tích trên ta thấy sự ion hoá môi trường của tỉa phóng xạ chính là nguyên nhân. 
Không khí xung quanh tĩnh điện kế trở nên dẫn điện tốt hơn do bị ion hoá khi đưa mẫu 
phóng xa lại gần tĩnh điện kế. Chính vì vậy điện tích của tĩnh điện kế nhanh chóng bị dẫn ra 
môi trường, làm kim điện kế nhanh chóng dịch về vị trí 0. 


Lớn 


2. Viết phương trình „tà hạch của “5U khi hấp thụ 1 neutron, biết rằng sản phẩm phân 
140 


hạch gồm cố “.;e, “ Zr, cắt MgLfikiit và các tỉa -. 
Giải 
Gọi x là hạt neutron nñ và y là số hạt electron e tạo thành trong phân hạch. Phương trình 
phản ứng hạt nhân có dạng: 


“S›U+¿n-> l2 Ce+ 2Z7+xạn+y le 


Ta thấy x và y bị ràng buộc bởi định luật bảo toàn số khối A và nguyên tử số Z của cả hạt 
tham gia phản ứng. Hai định luật cho ta hai phương trình liên hệ hai ấn của x và y, nhờ vậy 
có thể tìm được x và ÿ. 
Từ định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta có hệ phương trình: 

{235+1=140+94+x.Ity.0 — [x=2 

=> 

92+0=58+40+x0+y.CI) “Ìy=6 

Do vậy, phương trình phản ứng là 


E2) 140 9A rz„ 1 Đ) 
LU+¿n-—> !22Ce+ 20Z+2¿n+6 1e 


3. Máy xạ trị ` vạn 25.2) thường sử dụng nguồn 
phóng xạ S °Co có chu kì bán rã là 5,3 năm. 
Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, 
thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh 
lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 
7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng 


xạ giảm đi 50%. Các kĩ sư thiết kế máy xạ trị cần : le "—=~ = 
thiết lập lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng Ô me e 
xạ của máy xạ trị như thế nào để đưa vào các bản HÌnh.28.2. My Xe trị đượG qữ dng 
hướng dẫn cho các bệnh viện? trong bệnh viện 


Giải 

Lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ liên hệ với sự giảm của độ phóng xạ của nguồn 
phóng xạ s Co. Như vậy khi biết chính xác sự phụ thuộc độ giảm độ phóng xa theo thời gian 
ta có thể lập được lịch bảo dưỡng. 


Độ phóng xạ H tại thời điểm t của nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T liên hệ với độ phóng xạ 
† 

tại thời điểm ban đầu H, theo công thức H, = Hạ2 T. Từ công thức này ta thiết lập được các 

mốc thời gian ứng với độ giảm độ phóng xạ đã biết. 


Gọi chu kì bảo dưỡng là t,„ chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm đi 7%. Ta có: 


ta 0 0 


100 
=—t——?——=——>‹t,¿ =Tlog;(——) 6,65 thán 
Hạ Eh, nh sa : 


Hạ—H H,-H,2 T 7 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ BH 


Gọi t,„ là chu kì thay mới nguồn phóng xạ, đó chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm 
đi 50%. Ta có: 
Hạ—H,  Hạ-H,2 T 50 100 


_ => lạm = l. =T= 5,3 năm 


Vậy lịch bảo dưỡng của máy xạ trị là sau mỗi 6 tháng và lịch thay thế nguồn phóng xạ là sau 
mỗi 5,3 năm. 


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Lực nào đã làm thay đổi phương của hạt alpha (2He) khi được bắn vào lá vàng mồng? 
A. Lực hạt nhân giúp hạt nhân ;ý Au đẩy ‡He. 
B. Lực hạt nhân giúp hạt nhân mủ Au hút 2He. 
€. Lực đẩy tĩnh điện giữa hạt nhân sa Au và He. 
D. Lực hút tĩnh điện giữa các electron của phân tử vàng và He. 

2. Người ta đo độ phóng xạ H của một đồng vị theo thời gian t và điền kết quả vào Bảng 25.1. 
a) Vẽ đồ thị độ phóng xạ theo thời gian. 
b) Ước lượng chu kì bán rã của đồng vị này. 


Bảng 25.1. Độ phóng xg theo thời gian 


t(s) 0 30 60 120 
H(Bq) 151 85 55 31 

t(s) 180 240 300 360 
H(Eq) 22 15 ID 9 


3. Dùng máy đo phóng xạ của một mẫu gỗ của một cổ vật phát hiện được 240 phóng xạ mỗi 
phút. Biết rằng thành phần của mẫu gỗ có chứa 25 g ¿*C và !“C, chu kì bán rã của ¿*C 
là 5 730 năm và tỉ lệ nguyên tử ;C và ˆs? khi một sinh vật còn sống 101:1. 
a) Xác định số nguyên tử ¿“C có trong mẫu gỗ. 
b) Xác định độ tuổi của mẫu gỗ này. 


4.. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu hạt nhân là ?°U. Biết rằng mỗi phân hạch 
sẽ toả năng lượng 200 MeV. Hiệu suất phát điện của nhà máy là 36%. Công suất phát điện 
của nhà máy là 1 400 MW. 


a) Hãy tính khối lượng của nguyên liệu ?®°U nhà máy tiều thụ trong 1 năm. 


b) Tính lượng than đá tiêu thụ để sản xuất ra năng lượng điện tương đương, biết rằng 
năng suất toả nhiệt của than đá là 30 M1/kg. 


121 


CHƯƠNG IV - VẬT LÍ HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 


5. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải sẽ 
phải chờ bao nhiêu lâu để toàn bộ lượng 
thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được 
chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu 
xạ Hà Nội (Hình 25.3), biết rằng cũng tại 
nơi đó vào tháng 1 năm 2022 người lái xe 
đã phải chờ 150 phút chiếu xạ cùng lượng 
thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn 
sử dụng nguồn chiếu xạ là $°Co có chu kì 
bán rã là 5,3 năm? 


Hình 25.3. Khu nạp nguyên liệu vào dây chuyên 
chiêu xạ — Trung tâm chiêu xạ Hà Nội 


6.. Dược chất phóng xạ FDG có thành phần là 
đồng vị '3F với chu kì bán rã là 110 phút, 
được sử dụng trong chụp ảnh cắt lớp PET. 
Dược chất này được sản xuất bằng cách 
bắn phá vào các hạt đồng vị ''O nhờ một 
loại hạt được tăng tốc bằng máy gia tốc 
(Hình 25.4). 


a) Xác định loại hạt được tăng tốc trong 


máy gia tốc biết rằng ngoài '3F, sản 
phẩm bắn phá còn có neutron và phát xạ 


tỉa gamma. Hình 25.4. Máy gia tốc tại trung tâm chiêu xạ 


Hà Nội 

b) Trước khi chụp ảnh cắp lớp PET, bệnh nhân sẽ được tiêm liều lượng dược chất FDG để 
đảm bảo độ phóng xạ trên mỗi kg cân nặng là 0,1 mCi không đổi. Hai bệnh nhân cùng cân 
nặng, cùng sử dụng FDG trong cùng một đợt sản xuất, nhưng được tiêm ở 2 thời điểm 
cách nhau 60 phút. Hỏi người nào sẽ được tiêm lượng FDG nhiều hơn? Xác định phần 
trăm lượng FDG nhiều hơn này cần được tiêm. 


EM ĐÃ HỌC / EM CÓ THỂ / 


m Cách giải các bài tập về vật lí hạt nhân. m Vận dụng các kiến thức về cấu trúc 
hạt nhân, phần ứng hạt nhân, phóng 
xạ và ứng dụng công nghệ hạt nhân 
để giải các bài tập. 


J2 


GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH 


THUẬT NGỮ 


Chuyên động nhiệt: Chuyên động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật. 


Công nghiệp hạt nhân: Các lĩnh vực ứng dụng các kiến thức của vật lí hạt nhân 
vào nghiên cứu khoa học, sản xuất và cuộc sống. 


Cặp nhiệt điện: Thiết bị đo nhiệt độ hoạt động dựa trên sự thay đổi của hiệu 
điện thê theo mức chênh lệch nhiệt độ giữa hai đâu nôi của một cặp dây dân 
làm bằng hai kim loại hoặc chất bán dẫn khác nhau. 


Điện trường xoáy: Điện trường có đường sức điện là các đường cong 
khép kín. 


Nhiệt độ: Đại lượng dùng để mô tả sự nóng lạnh, đặc trưng cho động năng 
trung bình của phân tử. 


Nhiễu xạ: Sự lệch khỏi phương truyền thẳng khi sóng đi sát mép của các vật 
cản hoặc truyền qua những lỗ nhỏ. 


Liễu phóng xạ: Năng lượng mà vật nhận được từ các tia phóng xạ trên mỗi đơn 
vị khôi lượng trong một khoảng thời gian xác định. 


Phản ứng hạt nhân: Quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân này thành hạt 
nhân khác. 


Phân rã hạt nhân: Loại phản ứng hạt nhân trong đó hạt nhân của các nguyên 
tử có số khối lớn tự vỡ ra thành các hạt nhân có số khối nhỏ hon. 


Trạng thái siêu bão hòa: Trạng thái có nồng độ vượt ngưỡng trạng thái cân 
bằng cho phép. 


Tác nhân: Đối tượng có ảnh hưởng tới quá trình đang xét. 


Y học hạt nhân: Lĩnh vực y học áp dụng các kiến thức vật lí hạt nhân vào chân 
đoán và điều trị bệnh. 


125 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giỉ có tác phẩm, trr liệu được sứ dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: ĐINH THỊ THÁI QUỲNH — NGUYÊN THÀNH ĐẠT 

Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN BÍCH LA 

Thiết kế sách: PHAN THỊ THANH HOA 

Trình bày bìa: NGUYÊN BÍCH LA 

Minh hoạ: NGUYỄN THỊ HUẾ 

Sửa bản in: PHAN THỊ THANH BÌNH — TẠ THỊ HƯỜNG — VŨ THỊ THANH TÂM 
Ché bản: CÔNG TY CÔ PHÂN MĨ THUẬT VÀ TRUYÊN THÔNG 


Bản quyền © (2023) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Xuất bản phẩm đã đăng kí quyền tác giả. Tát cả các phần của nội dung cuốn sách 
này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bát kì hình thức nào khi 
chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


VẬT LÍ 12 

Mã số: ... 

In ... bản, (QĐÐ...) khổ 19 x 26,5 cm. 

Đơn viin:... 

Địa chỉ: ... 

Số ĐKXB: ...-2023/CXBIPH/118-2097/GD 
Số QĐXE:... 

In xong và nộp lưu chiều tháng ... năm 20... 
Mã số ISBN: 978-604-0-... 


39.C 


32, 


